Ebook này là miễn phí. Nếu muốn, quý vị có thể cúng 
dường để giúp chúng tôi tiếp tục phụng sự. 
Nguyện cho quý vị được hạnh phúc. 


Đề cúng dường vui lòng tham khảo: 
WWW.DarIyaffI.Org 


PARIYATT] 


867 Larmon Road Onalaska, 
Washington 98570 USA 
Tel: 360.978.4998 


WWW.DArIyaffI.Org 


Pariyatti là một tô chức phi lợi nhuận với chủ đích là làm 
cho thế giới phong phú hơn qua việc : 
s* Phố biến rộng rãi những lời dạy của Đức Phật 
s* Bô túc kiên thức cho những người tìm kiêm con 
đường giải thoát 
s* Soi sáng con đường này cho người hành thiền 


NGHỆ THUẬT 
GRẾT 


THE ART OF DYING 


THIÊN SƯ VIPASSANA S§.N. GOENKA 
VÀ NHIÊU TÁC GIÁ 


Sưu tầm và biên soạn nguyên tác Anh ngữ 
Virginia Hamilton 


Vipassana Research Publications 


Vipassana Research Publications 
an imprint oƒ 
Pariyatti Publishing 
WWW.parIyatfI.Org 


© 2019 Ontario Vipassana Foundation 


Sách có bản quyền, không được sử dụng hoặc in lại bất 
cứ phần nào trong sách dưới bất cứ hình thức nào nếu 
không có sự cho phép bằng văn bản của nhà xuất bản, trừ 
trường hợp các trích dẫn ngắn dùng trong các bài phê 
bình hoặc điểm sách. 


ISBN: 978-1-681722-69-6 (Sofftcover) 
978-1-681722-70-2 (PDF) 
978-1-681722-71-9 (ePub) 
978-1-681722-72-6 (Mobi) 


" 


P  HIHT:DGITTLÍ lsosstssubsbusselolg20gBsiaax2xasgiasgg32i2xilssx2xasekÀtdwab2utaietsapue2bise 9 
13; m1 1T nẽẻnn..ẽốẽẽốẽốẽẽ 11 
Đôi nét về Ngài S. N. Goerika............................--- + 2 2 s=s+s+s2 13 
[IOI HUV TU sáxeaufssznesaagiinhiat noyhnlst nayhplsvnsantlEaiaadbiliSgeptaiasioiit 15 
Đôi dòng vê sách này.....................------- 5+ 252 s5s+£+£z£e£ezezszs2 T7 
Về pháp thiên Vipassana. ................................. ---------:- <<: 19 
Sự ra đi trong Chánh pháp của mẹ tôi - S. N. Goenka............. 21 
THỊO GIlốTE E Hi 222212112 x2 1ic6txziesBAoexreekoeigsbagkoitesbeltiosgilribsieE 25 
Hiện hữu như thật - đã và đang - Graham Gambie..................... 31 
Sự ra đi của Graham - Anne Doneman............................ -- - - ¿+ +++++ 37 
Điều gì xảy ra lúc chết? - S. N. Goenka................... -.-- --- - +<+s+s¿ 43 
Paticca Samuppäda - Nguyên lý duyên khởi - S. N. Goenka .... 2Í 
Một cái chết mẫu mực - S. N. Goenka..................--- -:-¿cc+scsxsesez 57 
Hỏi Đáp với Thầy Goenkaji — Phân I: 

Hộ niệm những người thân yêu lúc sắp chết...................... 59 
Chỉ khoảnh khắc hiện tại - Viginia Hamilton...................----: G7 
Nghiệp - Sự thừa kế đích thực - S. N. Goenka ....................... 89 
Một cái chết hoan hỷ - Evie Chauncey .....................-.------- z5: 97 
Hỏi Đáp với Thầy Goenkaji— Phân II: 

Chuẩn bị cho cái chết của chính mình .............................  - -- 105 


Sống và chết trong Chánh Pháp - Vipassana Newsiefter......... 111 


Bình tâm đối mặt bệnh nan y - S. Adaviappa ........................ 115 
Dòng nước mắt - C.A.F Rhys Davids....................---------- 5+ s55: 119 
Cái chết:của coïi GÃI‹...s:áccccsicce nàng G02 0i2xi0060G0ks2se 121 
Quà tặng vô giá - Gabriela lonifa .........................-- .--‹-5-- ---<s+<>+ 123 
f(JBIIfTiIiiiiIIGHEH 1211020006000 101610 127 
Hãy tu tập để tự cứu mình - S. N. Goenka.................... .------- 139 
Lẫn tránh tuệ giác vô thường.......................-. -----  +c+c+s+<+s+ 149 
Bài kệ của AmbapällT - Amadeo Solé-Leris...............................---- - -- 150 
Hỏi Đáp với Thầy Goenkaji — Phân III: 

Những câu hỏi y đức dành cho y học hiện đại.................... 157 
Đối diện cái chết - Virginia Hamilton..................-- ¿5+ zc+x+s+s+scs2 159 
Bảy mươi năm đã qua - S. N. Goenka............................----- 555552 171 
Nghệ thuật sống: Thiền Vipassana - S. N. Goenka .............. 177 
Thực hành nuôi dưỡng tâm từ 

trong thiên Vipasssanaa - S. N. Goenka..........................--- -- -- 187 
Ù ÔT CGTTT [7Ï ettnnlsndbintainddsktbu3ixktikosia6910034Ax15826130y80eabiinA§m 191 
Bảng chú giải thuật ngữ...................................--.- 195 


Manopubbangama dhamma, 
manoseftha manomayä; 
Manasa ce padufthena, 

bhãsati vã karofi vã; 
Tato nam đukkhamanveti, 
cakkamnva vahato padan. 

Manopubbangama dhamma, 
manoseftha manomayä; 
Manasa ce pasannena, 

bhãsati vã karofi vã; 
Tato nam sukhamanveti 
chãyãva anaDãyHi. 
—Dhammapada 1.1-2 


Tâm 9 dẫn đâu các pháp, 

Tâm 0 là quan trọng nhất. 

Bất kỳ điêu gì ta trải qua tron cuộc sống, 

Không gì khác hơn là sản phẩm của chính tâm 0 tình. 
Nếu ta nói năng hay hành động uới tâm 1ý ô nhiễm, 

Khổ đau sẽ theo sau, 

Giống như bánh xe phải theo sau con bò kéo xe. 

Nếu ta nói năng hau hành động tới tâm tý thanh tịnh, 
Hạnh phúc sẽ theo sau, như hình uới bóng không tách rời. 


Kinh Pháp Cú, Phẩm thứ nhất, Kệ số 1 và 2. 


Ý dẫn đầu các pháp, Ý dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chủ, Ú tạo; Ý làm chủ, ý tạo, 

Nếu ưới Ú ô nhiễm, Nếu uới 1ý thanh tịnh, 

Nói lên hau hành động, Nói lên hau hành động, 
Khổ não bước theo sau, An lạc bước theo sau, 
Như xe, chân uật kéo. Như bóng, không tời hình. 


Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu 


Kính dâng 


| uyển tập này gồm những câu chuyện, bài giảng và 
thơ văn nói về cái chết và sự chuẩn bị cho cái chết 
thông qua thiển tập Vipassana, xin kính dâng lên Ngài 5. N. 
Goenka. Ngài đã sẵn lòng nhận lấy trách nhiệm từ bậc thầy 
Sayagyi U Ba Khin để truyền dạy pháp thiên Vipassana ra khắp 
thế giới và hoan hỷ chia sẻ Phật pháp với tấm lòng rộng mở. 


Tập sách này cũng xin kính dâng lên những con người đã 
đối diện với cái chết của chính mình hoặc của người thân yêu 
mà chuyện kể về các vị luôn gợi nguôn hứng khởi để chúng tôi 
phấn chấn và chuyên cân tu tập theo lời Phật dạy. 


10 


Lời dẫn 


M ặc dù chúng tôi luôn cố gắng để nội dung sách này 
được dễ hiểu với tất cả mọi người, nhưng thỉnh 


thoảng có nhiêu từ ngữ tiếng Päli và tiếng Hindi vẫn phải được 
dùng đến. Những thuật ngữ này sẽ được định nghĩa ở lần đâu 
tiên xuất hiện và sau đó đưa vào Bảng thuật ngữ ở cuối sách. 
Vài thuật ngữ quan trọng cũng được giải thích ngay dưới đây. 


Tiếng Päli là một ngôn ngữ cổ xưa của Ấn Độ được sử dụng 
để ghi chép lại những lời Phật dạy. Những cứ liệu về mặt lịch 
sử, ngôn ngữ học và khảo cổ học đêu cho thấy đây là ngôn ngữ 
được sử dụng ở miền bắc Ấn Độ vào thời đức Phật hoặc gân lúc 
đó. Những tham chiếu về các bài kệ tiếng Päli trong sách này 
được lấy từ Tam tạng Päli (P4l 7ipi/aka) theo bản in của Viện 
Nghiên cứu Vipassana (Vipassana Research Institute). 


11 


Dharmmmna (Sanskrit:' Dharma) sồm các nshĩa: 

- Tất cả các hiện tượng 

- Đối tượng của tâm 1ý 

- Thế giới tự nhiên 

- Luật tự nhiên, quụ luật uận hành tất nhiên 

- Nguuên lú giải thoát, Giáo pháp, nehĩa là lời dạu của một bậc 
giác ngộ, [khi làm theo đúng sẽ được giải thoát]. 


Doha (những câu thơ kệ có uân điệu), là thể loại thi ca có từ thời 
sơ khai của oăn học Ấn Độ. Các bài doha trong sách nàu được thâu 
Goenka biên soạn uà ngâm tụng bằng tiếng Hindi, được thiên sinh 
lắng nshe trons giờ nshỉ của thời khóa thiên buối sáng tại các trung 
tâm thiên Vipassana ở Ấn Độ. 


! Tiếng Sanskrit gọi là Bắc Phạn và là nguồn Kinh điển Bắc truyền, được chuyển dịch 
hầu hết sang Hán tạng. Tiếng Pãli gọi là Nam Phạn và là ngôn ngữ ghi chép Kinh 
điển Nam truyền, đã được Hòa thượng Thích Minh Châu và một số vị sau này chuyển 
dịch sang Việt ngữ. Tiếng Pãli và tiếng Sanskrit thường khá giống nhau nhưng có 
nhiều khác biệt về cách viết. 


12 


Đôi nét về Ngài S. NÑ. Goenka 


S. N. Goenka (1924-2013) 


N-= Satya Narayan Goenka (thường được các thiền 
sinh kính mến gọi là Goenkaji)! là một thiển sư 
Vipassana theo truyền thống của ngài Sayagyi U Ba Khin ở 
Miến Điện. 

Mặc dù Goenkaji là người Ấn Độ, nhưng ngài sinh ra và lớn 
lên tại Miến Điện. Trong thời gian này, ngài may mắn gặp được 
ngài U Ba Khin và theo học phương pháp thiên Vipassana. Sau 
khi theo học với thây 14 năm, ngài Goenkaji sang định cư ở Ấn 
Độ và bắt đầu dạy thiên Vipassana từ năm 1969. Trong một đất 
nước vẫn còn sự chia cách sâu sắc bởi những khác biệt về giai 


1 Trong tiếng Miến Điện, chữ “ji” được thêm vào sau tên người để tỏ ý kính trọng. 


15 


Nghệ thuật chết 


cấp và tôn giáo nhưng những khóa thiền do Goenkaji tổ chức 
đã thu hút hàng ngàn người từ đủ mọi thành phần xã hội khác 
nhau. Thêm vào đó còn có nhiều người trên khắp thế giới cũng 
tìm đến tham gia các khóa thiên Vipassana. 

Goenkaji đã dạy thiên cho hàng chục ngàn người trong hơn 
300 khóa học ở Ấn Độ và các nước khác, Đông phương cũng 
như Tây phương. Năm 1982, ngài bắt đầu bổ nhiệm các thây 
cô phụ giảng nhằm đáp ứng nhu câu tăng thêm các khóa thiên. 
Những trung tâm thiên được thiết lập dưới sự hướng dẫn của 
ngài Ở Ấn Độ, Canada, Mự, Úc, Tân Tây Lan, Pháp, Anh, Nhật, 
Sri Lanka, Thái Lan, Miến Điện, Nepal và nhiều nước khác. 


Kỹ thuật thiên do Goenkaji giảng dạy tiêu biểu cho một 
truyền thống cổ xưa từ thời đức Phật. Những gì đức Phật dạy 
không mang tính cách tín ngưỡng, tôn giáo. Ngài dạy Dhamma 
- con đường giải thoát - phổ biến cho tất cả. Cũng trong truyền 
thống đó, những giảng dạy của Goenkaji hoàn toàn không 
mang tính giáo phái. Vì vậy, sự giảng dạy của ngài có sự thu 
hút cực kỳ mạnh mẽ đối với nhiều người thuộc những tâng lớp 
khác nhau, thuộc mọi tín ngưỡng cũng như không tín ngưỡng 
và từ khắp mọi nơi trên thế giới. 

Trong cuộc đời mình, Goenkaji đã từng nhận rất nhiều sự 
vinh danh nhưng ngài luôn nhấn mạnh rằng tất cả những sự 
vinh danh đó thật sự là dành cho Dhamma. 


S.N. Goenka trút hơi thở bình yên cuối cùng vào chiêu Chủ 
nhật ngày 29 tháng 9 năm 2013 tại nhà riêng ở Mumbai, Ấn Độ. 
Đó là năm ngài 90 tuổi và đã phụng sự cả nửa cuộc đời trong 
vai trò một thiển sư Vipassana. Di sản của ngài sẽ còn tiếp tục 
lưu truyền khi nhân loại trên thế giới này vẫn còn tìm câu giáo 
pháp giải thoát. 


14 


Một ngày qua 


Dưới đâu là ghi chép mô tả cách thức Shri Sata Naraan Goenka 
đối diện uới những giây phút cuối cùng của ngài uào Chủ nhật, nsàU 
29 tháng 9 năm 2018. 


1) ôi khi sự kết thúc của một cuộc đời cũng êm ả như 
một ngày trôi qua. 

Vào những tháng cuối cùng của đời mình, Goenkaji buộc 
phải dùng xe lăn và đối diện với sự đau đớn ngày càng gia tăng. 
Tuy vậy, ngài vẫn nỗ lực để tiếp tục nếp sống bình thường như 
trước. Ngài thường nhắc lại việc đức Phật đã giáo hóa như thế 
nào cho đến những giây phút cuối cùng. Rõ ràng là Goenkaji có 
ý muốn noi theo tấm gương vĩ đại của đức Phật. Ngài tiếp tục 
gặp gỡ khách viếng thăm và quan tâm chặt chẽ đến các pháp sự. 

Vào ngày cuối cùng, lúc ăn sáng Goenkaji đã hỏi con trai là 
Shriprakash về tiến trình xây dựng ở Global Vipassana Pagoda. 
Shriprakash đáp rằng hôm nay anh sẽ đến Global Vipassana 
Pagoda và khi trở về sẽ có một báo cáo đây đủ. 


Trong ngày hôm đó, Goenkaji đã duyệt lại một tuyển tập 
gôm 500 bài doha (thi kệ) của ngài để chuẩn bị cho việc xuất 
bản. Bao giờ cũng vậy, ngài luôn yêu thích công việc này. 

Vào lúc ăn trưa, Goenkaji nói: “la không cân đến các bác sĩ 
nữa.“ Vợ ngài, bà Mataji không liên tưởng đến ý nghĩa đặc biệt 
nào của câu nói này. Bà cho là ngài đang nói đến vị bác sĩ gần 
đây đã đến khám. Tuy nhiên, rõ ràng là Goenkaji muốn có một 
ngày thật yên tĩnh, không bị quấy rây. 

Sau giờ uống trà, Goenkaji xem qua những tin chính trên 
báo, như ngài vẫn quen làm như vậy mỗi ngày. 5au đó, ngài 
ngôi thiền trên ghế trong phòng riêng. Ngài đến bàn ăn để ăn 


1 


Nghệ thuật chết 


tối nhưng giữ yên lặng suốt buổi và rồi đi thẳng về phòng ngay 
sau đó. 

Ngài tiếp tục ngôi một lúc rồi nhờ người giúp nằm xuống 
giường. Ngay khi vừa nằm xuống, ngài bắt đầu thở nhanh hơn. 
Mataji nhận ra điểu này khi vừa bước vào phòng nên bà gọi 
Shriprakash đến ngay. Goenkaji mở mắt nhìn và nhận ra con 
trai nhưng không nói gì. Shriprakash gọi điện cho bác sĩ gia 
đình. Và rồi một bác sĩ sống trong cùng tòa nhà ấy đã đến ngay 
lập tức. 

Nhưng mọi việc diễn ra và kết thúc quá nhanh. Hơi thở 
ngài đi vào, đi ra rồi dừng lại. Quả tim đã ngừng đập. Không 
có dấu hiệu nào của sự đau đớn hay căng thẳng trên khuôn mặt 
Goenkaji. Bầu không khí trong phòng thật thanh thản và bình 
yên. 

Lúc đó là 10 giờ 40 phút tối, một ngày đã trôi qua và cũng 
vừa vặn kết thúc một cuộc đời dài sống trong Chánh pháp. 


16 


ĐÔI DÒNG VỀ SÁCH NÀY 


Í rong nhiều năm qua, tôi và chồng tôi đều là biên tập viên 

của Bản tin Vipassana (Vipassana Newsletter). Điều này 
giúp chúng tôi có một cơ hội độc đáo được nghe biết và gặp nhiều 
câu chuyện đầy hứng khởi về các thiền giả, những người đã ra đi 
vĩnh viễn trong sự dũng cảm và bình thản, với tràn đầy tuệ giác từ 
công phu thiền tập của họ. Chúng tôi cũng được xem qua những 
trường hợp kể lại về cái chết của cha hoặc mẹ, vợ hoặc chồng, con 
cái và bè bạn... Thông thường, khi chứng kiến người thân của mình 
ra đi trong sự mãn nguyện và bình tâm, những người hiện diện liền 
cảm thấy tràn ngập một niềm hạnh phúc bắt ngờ chính trong lúc trải 
qua sự mắt mát không gì thay thế được. 


Đức Phật từng nói: “Ta chỉ giảng dạy hai điều: Khổ đau và con 
đường thoát khỏi khổ đau.” Tuyển tập này gồm những bài giảng của 
Goenkaji về Phật pháp, những kệ tụng trích từ Kinh Phật, những thi 
kệ kể chuyện về các vị tăng ni vào thời đức Phật, những chuyện kể 
về các vị thiền giả. Tập sách được ra đời từ sự chấp nhận sự thật 
khổ đau. Trong sách trình bày tắm gương điền hình của những người 
đạt được sức mạnh và hương vị giải thoát thông qua công phu tu tập 
và minh họa một cách thuyết phục hiệu quả của con đường Đạo, lối 
thoát khỏi khổ đau. 


Tôi sưu tập những câu chuyện này không chỉ để giúp các thiền 
giả Vipassana chính thức có thể duy trì và củng cố con đường tu tập, 
mà cũng đề khuyến khích những ai đang tìm kiếm sự bình an và hiểu 
biết hãy thực sự rèn luyện khả năng “tự nhận biết chính mình”, trên 
bình diện thực nghiệm, để phát triển tuệ giác của chính họ. 


Cầu mong quý vị thể nghiệm được kết quả của con đường tu 
tập theo lời Phật dạy: thoát khỏi mọi khổ đau mà ta luôn phải đối mặt 
trong suốt cuộc đời mình. 

Virginia Hamilton 
Tháng Một - 2014 


17 


18 


VỀ PHÁP THIÊN VIPASSANA 


\ , ipassana — có nghĩa là nhìn mọi sự việc đúng thật như 

chúng đang hiện hữu - là một trong những phương pháp 
thiền cổ xưa nhất của Ấn Độ. Cách đây hơn 2500 năm, đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni tái phát hiện pháp thiền này và mang ra giảng dạy 
như một phương thức trị liệu phố quát dành cho những căn bệnh phổ 
quát - một “nghệ thuật sống”. 


Pháp thiền không phân biệt tông phái này nhằm mục đích tây trừ 
hoàn toàn những bất tịnh trong tâm và đạt được niềm hạnh phúc cao 
nhất của sự giải thoát trọn vẹn. Mục tiêu của pháp thiền không chỉ là 
chữa trị bệnh tật, mà là một phương pháp thiết yếu để chữa lành đau 
khổ của kiếp người. 

Vipassana là một phương pháp tự chuyền hóa thông qua tự quán 
sát, đặt trọng tâm vào sự tương quan giữa tâm và thân. Mối liên kết 
tâm-thân này có thể được kinh nghiệm trực tiếp bằng tâm chuyên chú 
có rèn luyện, hướng đến những cảm giác vốn tạo thành đời sống của 
thân thể và cũng liên tục chế định đời sống của tâm. Chính lộ trình dựa 
trên sự quán sát và tự khám phá hướng đến cội nguồn chung của tâm 
và thân sẽ làm tan rã những bắt tịnh trong tâm, dẫn đến một tâm quân 
bình tràn ngập yêu thương và bi mẫn. 


Các định luật khoa học làm nền tảng cho những tư tưởng, cảm 
xúc, phán đoán và cảm giác của chúng ta ngày nay đã được hiểu rõ. 
Chúng ta phát triển hay suy thoái theo cách như thế nảo, vì sao ta tạo 
ra khô đau hay tự mình thoát khỏi khổ đau, những điều này sẽ được 
nhận hiểu rõ qua kinh nghiệm trực tiếp. Từ đó, đặc trưng của đời sống 
sẽ là sự tăng thêm mức độ tự kiểm soát bản thân, luôn tỉnh giác, không 
vọng tưởng và sông thật an vui. 


Source: www.dhamma.org 


19 


Yoga ve jayatI bhủri, 
ayoga bhurisankhayo. 
Etam dvedhapatham ñatva, 
bhaväya vibhavaya ca; 
Tathattäna1n niveseyya, 
yatha bhuri pavaddhati. 


——Dhammapada 20.282 


Quả thật, từ nơi thiên trí tuệ khởi sinh. 

Không có thiên, trí tuệ điệt mất. 

Biết rõ con đường nào dẫn đến thành tựu hau mất mát, 
T. phải tự trình tr tập sao cho trí tuệ được tăng trưởng. 


—Kinh Pháp cú, Phẩm 20, kệ số 282 


Tu Thiến, trí tuệ sanh, 

Bỏ Thiên, trí tuệ diệt. 
Biết con đường hai sả, 
Đưa đến hữu, phi hữu. 
Hãu tự mình nỗ lực, 
Khiến trí tuệ tăng trưởng. 


Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu! 


Trong sách này, những bài kệ tụng trích từ kinh Pháp Cú sẽ được chúng tôi đưa kèm 
theo bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu để độc giả tham khảo. Do Hòa 
thượng đã dịch trực tiếp từ tiếng Pali nên khi chúng ta so sánh với bản Việt dịch từ 
tiếng Anh, vốn cũng được dịch từ tiếng Pali, sẽ được sáng tổ ý nghĩa hơn. 


20 


Sự ra đi trong Chánh pháp của mẹ tôi 


Năm 19865, một thiên sinh thưa hỏi Goenkaji rằng liệu có thể nào 
nhận biết được những cảm giác uào thời điểm chết. Để đáp lại, thâu 
đã kể câu chuyện sau đâu 0ê cái chết người tẹ nuôi của thâu. (Câu 
chuuện này trước đâu được xuất bản trong Bản tín Vipassana, số 
tháng 4 năm 1992.) 


| ôi là một trong sáu người con trai. Tôi được chú 
thiếm tôi, ông Dwarkadas và bà Ramidevi Goenka, 
nhận làm con nuôi từ khi tôi còn nhỏ. Ông bà có sáu người con 
gái nhưng không có con trai. 
Mẹ nuôi tôi là một đệ tử nhiệt thành của thầy tôi, ngài Sayagyi 
U Ba Khin. Bà đã có tiến triển rất lớn trong những năm thực hành 
thiên Vipassana dưới sự hướng dẫn của ngài Sayagyi và thây rất 
thương mẹ tôi. Theo như được biết cho đến nay, mẹ là người học 
trò duy nhất đã qua đời trước sự chứng kiến của thây. 


Năm 1967, khi mẹ tôi khoảng 70 tuổi, bà được chẩn đoán 
mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.' Trong gia đình, chúng 
tôi không biết được bà đã chịu đựng bao lâu vì bà chẳng bao 
giờ than phiên. Chỉ một tuân trước khi chết, bà mới tình cờ nói 
về những cơn đau trong vùng gan. Khi người con dâu (tức là vợ 
tôi, bà Goenka) bảo bà mô tả cơn đau, bà nói: “Ù, cơn đau này 
cũng tương tự như cơn đau lúc sinh con của người phụ nữ vậy, 
chỉ khác là nó liên tục không ngắt quãng.” 

Vào lúc đó, bà đã thiên tập rất nghiêm túc qua bảy năm 
rồi. Bà đến trung tâm thiên mỗi khi có khóa thiên, cho dù là 10 
ngày, một tháng hoặc bất kể là bao lâu. Túi hành lý của bà luôn 
1 Nguyên tác dùng “advanced stage of liver cancer”. Theo Trung tâm Trị liệu Ung thư 

Hoa Kỳ (Cancer Treatment Centers of America) thì “advanced liver cancer” thuộc 


giai đoạn IV, tức giai đoạn cuối cùng trong sự phát triển của căn bệnh này. (www. 
Cancercenter.com) 


21 


Nghệ thuật chết 


sẵn sàng. Bà cũng tự hành thiên ở nhà. Mặc dù xuất thân từ gia 
đình sùng đạo Hindu,' bà không còn quan tâm đến các nghi 
thức tế lễ. Bà đã từ bỏ tất cả. 

Từ khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cho đến khi bà 
mất vào bảy ngày sau đó, bà không cho phép ai nói với bà về 
căn bệnh. Bà nghiêm khắc yêu câu chỉ các thiên sinh Vipassana 
mới được phép vào phòng bà, và cũng chỉ để ngôi thiền mà 
thôi. Họ có thể ngôi thiền trong nửa giờ, một giờ hoặc nhiều giờ, 
rồi phải rời đi một cách lặng lẽ. 

Theo tập tục trong cộng đồng Hindu, bạn bè thân quen của 
một người sắp chết phải đến nhà thăm viếng để tỏ lòng kính 
trọng. Mẹ tôi là người quen biết rất nhiều và có nhiều người 
muốn đến thăm bà trong giai đoạn bệnh tật cuối cùng này. Đối 
với những người không phải thiền sinh, bà đặn dò hoan nghênh 
họ đến thăm nhưng không cho vào phòng bà. Họ có thể đến 
ngôi im lặng bên ngoài cửa phòng. 

Mẹ tôi không quan tâm đến việc trị bệnh, nhưng làm con 
tôi có bốn phận phải lo việc điều trị cho bà. Mỗi ngày, bác sĩ gia 
đình của chúng tôi và một bác sĩ chuyên khoa đều đến thăm 
bệnh cho bà. Khi họ hỏi bà về những cơn đau, bà nói: “À, có 
đau đấy. Nhưng có sao đâu? 4missa, amissa.” (Bà phát âm chữ 
anicca trong tiếng Paiï, nghĩa là vô thường, theo âm Miến Điện.) 
Chuyện đó với bà không có gì quan trọng cả. 

Một buổi sáng, vị bác sĩ chuyên khoa sợ rằng cơn đau của 
bệnh ung thư có thể làm bà mất ngủ. Ông hỏi: “Đêm qua bà ngủ 
có ngon không?” Bà đáp: “Không, cả đêm tôi không ngủ.” Ông 
liên kê toa mấy viên thuốc ngủ để bà uống đêm đó. Hôm sau, vị 
bác sĩ đến và hỏi xem bà có ngủ không, và bà đáp “Không”. Một 
lần nữa, ông hỏi lại vào ngày thứ ba và bà vẫn đáp: “Không.” 

Mặc dù bà không than phiên gì, nhưng vị bác sĩ lo lắng rằng 
bà không ngủ do quá đau đớn. Vì tình trạng khan hiếm thuốc 
lúc đó, vị bác sĩ không biết loại thuốc nào đang có sẵn ở tiệm 


! Tức Ấn Độ giáo. 


22 


Sự ra đi trong Chánh pháp của mẹ tôi 


thuốc nên liên kê toa ba liêu thuốc ngủ mạnh khác nhau, với 
dụng ý chỉ cần mua một trong số đó. Tuy nhiên, cả ba loại đều 
có sẵn và được mua đủ, rồi do sự hiểu lầm, mẹ tôi được trao 
cho liều thuốc ngủ với đủ ba loại thuốc đó. Buổi sáng hôm sau, 
một lần nữa bà lại báo với bác sĩ rằng, mặc dù mí mắt bà có trĩu 
nặng, nhưng suốt đêm bà vẫn không ngủ. 

Khi ấy tôi nhận ra rằng vị bác sĩ đã không hiểu được vấn đè. 
Đối với một thiên sinh Vipassana, giấc ngủ không quan trọng, 
đặc biệt là khi người bệnh sắp chết. Bất chấp tác dụng của thuốc, 
ý chí mạnh mẽ của mẹ tôi đã giữ bà tỉnh thức. Bà đã thực hành 
thiên Vipassana trong từng giây phút. Tôi giải thích với vị bác 
sĩ rằng dùng thuốc ngủ cũng chẳng ích gì, nhưng ông ấy không 
thể hiểu được. Ông nói: “Tôi đã cho bà ấy uống liêu thuốc mạnh 
thế này mà vẫn không giúp bà ấy ngủ được. Điều này nhất định 
cho thấy bà ấy đang cực kỳ đau đớn.“ Tôi nói: “Không phải do 
cơn đau, mà chính là thiền Vipassana đã giữ bà ấy trong trạng 
thái tỉnh thức, nhận biết mọi cảm giác của mình.” 

Khi chúng tôi rời phòng bà, vị bác sĩ nhận xét: “Có điều gì 
đó rất đặc biệt ở mẹ ông. Người phụ nữ cùng tuổi bà ấy ở nhà 
bên cạnh cũng bị ung thư gan. Bà ấy đau khổ vô cùng và kêu 
thét lên khi đau đớn. Chúng tôi rất tiếc phải nhìn thấy bà trong 
tình trạng khủng khiếp đó, nhưng không thể giúp xoa dịu được 
gì. Còn ở đây thì mẹ ông lúc nào cũng mỉm cười khi gặp chúng 


^- / 


tôi. 


Vào đêm mẹ tôi qua đời, một số người trong gia đình cùng 
ngồi thiên với bà. Khoảng 11 giờ khuya, bà bảo chúng tôi: 
“Muộn lắm rồi, mọi người đi ngủ cả đi.“ Đến khoảng nửa đêm, 
cô y tá trực nhận thấy không còn mạch đập ở cổ tay bà. Cô bắt 
đầu lo sợ và nghĩ rằng bà sắp chết nên nói: “Cháu sẽ gọi các con 
bà dậy nhé?“ Mẹ tôi đáp ngay: “Không, không. Vẫn chưa đến 
giờ bà đi đâu. Khi nào đến giờ, bà sẽ cho cháu biết.“ Đúng 3 giờ 
sáng, bà bảo cô y tá: “Đến giờ rồi, gọi hết mọi người trong nhà 
dậy. Bà phải đi rồi đây.” 


23 


Nghệ thuật chết 


Và thế là tất cả chúng tôi được đánh thức. Chúng tôi đến và 
nhận ra ở nhiêu phần trên thân thể mẹ không còn mạch nhảy. 
Chúng tôi gọi điện cho ngài Sayagyi và vị bác sĩ gia đình. Cả 
hai đều nhanh chóng đến nơi. Khi bác sĩ đến, ông nói rằng mẹ 
tôi chỉ còn sống được mấy phút nữa thôi. 

Ngài Sayagyi đến ngay sau đó. Mẹ tôi đang nằm trên 
giường, cổ tay bà không còn mạch đập, hệt như đã chết. Nhưng 
ngay khi vừa nhìn thấy vị thây, bà lập tức có đủ sức mạnh để 
đưa hai tay lên và chắp lại để tỏ lòng cung kính thây. 

Khoảng năm phút trước khi mất, bà nhìn tôi và nói: “Mẹ 
muốn ngồi dậy.“ Tôi quay sang hỏi ý bác sĩ, ông nói: “Không 
được, chỉ vài phút nữa bà ấy sẽ chết, hãy để bà ấy chết êm ái. 
Nếu ông giúp cử động, bà ấy sẽ phải chết trong đau đớn. Bà ấy 
cũng đã đau đớn lắm rồi, hãy để yên như vậy.” Mẹ tôi nghe rõ 
lời bác sĩ, nhưng vẫn bảo tôi lần nữa: “Không, hãy đỡ mẹ ngồi 
dậy.“ Tôi nghĩ: “Đây là ý muốn cuối cùng của mẹ. Mẹ không 
quan tâm đến cảm giác đau đớn, cho nên những gì bác sĩ nói 
không quan trọng. Mình nhất định phải giúp mẹ ngồi dậy.“ Tôi 
kê mấy cái gối dưới lưng bà. Với một nỗ lực gượng mạnh, bà 
ngôi thẳng dậy trong tư thế ngồi thiền với hai chân tréo nhau 
và nhìn khắp thảy chúng tôi. Tôi hỏi bà: “Mẹ có nhận biết cảm 
giác không? Có nhận biết zzissa (vô thường) không?“ Bà đưa 
tay chạm lên đỉnh đầu và nói: “Có, có, anissz.” Bà mỉm cười... 
và trong chừng nửa phút, bà tắt hơi. 

Khi còn sống, khuôn mặt bà luôn sáng tươi rạng rỡ. Lúc 
chết cũng vậy, có một quâng sáng rạng ngời trên khuôn mặt bà. 


—S.N. Goenka 


Không bao lâu sau cái chết của mẹ, Goenkaji rời Miến Điện 
để mang lời Phật dạu trở uê Ấn Độ, nơi đức Phật đản sinh. 
Và từ Ấn Độ, uới sự sóp sức của hàng nsàn học trò Goenkaji, 
Giáo pháp nàu đã truyên rộng ra khắp thế giới. 


24 


Tuệ giác Phật 


ức Phật đã dạy Tứ thánh đế, hay bốn sự thật, áp 

dụng cho tất cả mọi người. Thánh đế thứ nhất chỉ ra 
rằng, mảm mống của sự không thỏa mãn vốn đã sẵn có trong 
mọi sự việc và tất yếu phải dẫn đến khổ đau, cả về tinh thần 
lẫn vật chất. 


Đức Phật nhận biết rằng, sở dĩ như vậy là vì vạn pháp trong 
vũ trụ đêu thay đổi, luôn trong trạng thái không ngừng luân 
chuyển, không thường còn và không chắc thật. Không có gì giữ 
nguyên không đổi dù chỉ trong chốc lát. 

Trên bình điện cá nhân ở mức độ nào đó, chúng ta cũng 
nhận biết được sự thật thứ nhất này: Đó là cảm giác trong ta như 
mọi thứ đêu không ổn, như thiếu thốn một điều gì, hoặc nếu 
đạt được rồi thì không thể nắm giữ. Mọi tình huống thay đổi 
theo thời gian, những gì trước đây ta mong muốn, giờ không 
còn quan trọng nữa. Sự kiểm soát của ta nếu thật có cũng hết 
sức thất thường. Những thú vui phù phiếm không mang lại sự 
thỏa mãn lâu bên. Sự hài lòng thực sự dường như xa xôi, khó 
nắm bắt và chóng tàn, vuột ngoài tâm tay ta. 

Cảm giác không an toàn này thúc đẩy chúng ta tìm kiếm 
một điều gì đó thường hằng, đáng tin cậy và an toàn — một điều 
gì đó vui thú và sẽ bảo đảm cho hạnh phúc trường cửu. Tuy 
nhiên, vì vạn vật đêu không ngừng biến đổi nên một sự tìm cầu 
như vậy trên căn bản là vô nghĩa. 

Thực tế chúng ta không ngừng khao khát được thỏa mãn 
những tham muốn, đó là Thánh đế thứ hai. 

Thông qua những nỗ lực phi thường, đức Phật nhận ra được 
Thánh đế thứ ba: Có thể chấm dứt những khổ đau ta đang trải 
qua trong cuộc sống. 


Thánh đế thứ tư là Bát thánh đạo, con đường dẫn đến an 


25 


Nghệ thuật chết 


bình thực sự và giải thoát chân thật. Đạo lộ này có ba phân: sia 
(giới, đạo đức), samađh¡ (định, sự tập trung hay làm chủ tâm ý) 
và pañña (tuệ, trí tuệ hay sự thanh lọc tâm). 


Giới hạnh là sự rèn luyện nhằm kiểm chế mọi hành vi - từ 
ý nghĩ, lời nói đến việc làm - có thể gây tốn hại đến người khác 
hay chính mình. Nỗ lực sống hiên thiện là cơ sở thiết yếu để học 
làm chủ tâm ý. Phần thứ hai của Đạo lộ này là phát triển sự chú 
tâm, một sự rèn luyện chuyên sâu hơn để tâm tĩnh lặng và tập 
duy trì sự nhất tâm. Phần thứ ba của Đạo lộ là sự chứng đắc trí 
tuệ, đạt được thông qua thiên Vipassana, kỹ thuật mà Đức Phật 
đã khám phá, để loại trừ hoàn toàn sự điều kiện hóa và những 
khuôn mẫu thói quen làm gia tăng sự bất hạnh và không thỏa 
mãn của chúng ta. 


Đức Phật nói rằng, sự thanh lọc tâm là một con đường đài, 
có thể phải trải qua nhiều kiếp sống mới hoàn tất. Ngài dạy 
rằng chúng ta đã từng trải qua vô số kiếp sống, vô số lần sinh ra 
rồi chết đi, không thể tính đếm - có những kiếp sống đây hạnh 
phúc, hoặc đây thống khổ, tất cả đều hòa quyện giữa tốt và xấu, 
đễ chịu và khó chịu, tất cả đều là sống trong sự mù quáng phản 
ứng với thực tại bên trong ta. 


Nếu chúng ta đủ duyên may để nghe biết về Vipassana, 
nếu chúng ta sẵn sàng học hỏi, để tạo ra những thay đổi trong 
cuộc đời ta, chúng ta có thể thực hành thật nghiêm túc và bắt 
đầu phá vỡ dân những khuôn mẫu phản ứng bị chế định bởi vô 
minh. Rồi chúng ta nhận ra dường như mình hạnh phúc hơn, 
vững chãi hơn, ít phản ứng và bao dung hơn với người khác. 
Ta muốn học hỏi thêm. Ta bắt đâu chia sẻ Giáo pháp với mọi 
người. Nhưng những câu hỏi chung luôn còn đó: Tôi sẽ như thế 
nào vào lúc chết? Liệu tôi có thanh thản chăng? Liệu tôi có đủ 
mạnh mẽ để đối diện cái chết một cách bình thản? 


Cái chết, sự kết thúc không sao tránh khỏi của cuộc đời, làm 
cho gân như tất cả mọi người đều sợ hãi. Cái chết thường bao 
trùm trong đau đớn và khổ não, cả về thân và tâm. Tuy nhiên, 


26 


Tuệ giác Phật 


đức Phật dạy rằng chết là khoảnh khắc quyết định trên con 
đường giải thoát mọi khổ đau. 


Tại thời điểm chết, một sưkhãra (tâm hành) rất mạnh mẽ sẽ 
khởi lên trong ý thức. %ankhãra này tạo sự thúc đầy cần thiết cho 
thức mới khởi sinh trong đời sau, một thức mang những phẩm 
tính của sakhãra này. Nếu đặc trưng của sankhara này là sự bất 
hạnh hay tiêu cực, thức mới sẽ khởi sinh với sự bất hạnh và tiêu 
cực tương tự. Và ngược lại, nếu sz¡khara này tràn đây đức hạnh 
và sự mãn nguyện, thì sự tái sinh này sẽ có nhiêu khả năng là 
tốt đẹp và hạnh phúc.! 


Việc phát triển sự tỉnh giác quân bình trong từng khoảnh 
khắc về tính chất vô thường của những cảm giác nơi thân trong 
cuộc sống hằng ngày, ngay cả trong những tình huống khó 
khăn nhất, cũng tạo ra những sa¡khãra rất sâu đậm - những 
sankhara tích cực. Nếu sankhära của sự tỉnh giác với nhận hiểu 
về amicca (vô thường, bản chất liên tục thay đổi của tất cả sự vật) 
được củng cố và phát triển, thì sazkhara này sẽ khởi lên vào lúc 
chết để tạo một lực đấy tích cực vào đời sống tiếp theo. Những 
sức mạnh tinh thân ngay vào khoảnh khắc chết này sẽ mang 
chúng ta đi, như Goenkaji nói là “thu hút một cách mạnh mẽ”, 
vào một kiếp sống kế tiếp mà ta có thể tiếp tục thực hành thiên 
Vipassana. 


Bước đi trên con đường Bát thánh đạo là một nghệ thuật 
sống. Sống một đời trong Chánh pháp - một đời sống đức hạnh, 
tỉnh giác và bình tâm - không chỉ làm tăng phẩm chất cuộc sống 
hằng ngày của chúng ta, mà còn giúp ta chuẩn bị cho thời điểm 
chết và cho đời sau. Một sự an nhiên tỉnh giác về lẽ vô thường 
vào lúc lâm chung là thước đo tiến bộ trong sự am tường nghệ 
thuật sống và tiến bộ trên con đường an tịnh, con đường hướng 
đến Niết-bàn. 


1 Dù ta có tin vào sự tái sinh hay không, thực hành thiển Vipassana cũng giúp cho cuộc 
sống của chúng ta dễ dàng hơn trong bất kỳ tình huống nào của cuộc sống. Chúng ta 
học cách giữ tâm thăng bằng và điều này trở thành một khuôn mẫu thói quen mạnh 
mẽ, giúp ta vượt qua tất cả những thử thách cuộc đời, ngay cả cái chết. 


27 


Nghệ thuật chết 


Äo logon jagata ke, 
calen Dharama ke pantha. 
lsa patha calate saipurusha, 
sa patha calate sanfa. 
Dharma pantha hl šhqmti patha. 
Dharma pantha sukha pantha. 
Jisane paya Dharma patha, 
mangala mila anamta. 

Äo mũnava-mänavĩ, 
calen Dharama ke pantha. 
Kadama-kadama calate hue, 
karen dukhon ka anía. 


——Hindi dohas from Cøme People oƒthe World, 
S.N. Goenka 


Hãu đến đâu, nhân loại thế gian này! 

Hãy cùng bước trên đường Chúnh Pháp. 

Cơn đường của những bậc hiền nhân; 

Con đường của những bậc thánh giả. 

Con đường Chánh Pháp là con đường bình an; 
Con đường Chánh Pháp là cơn đường hạnh phúc. 
Bất kỳ ai đến uới con đường Chánh pháp, 

sẽ ñạt được hạnh phúc 0ô biên. 


Hãu đến đâu, nam giới uà nữ giới! 

Hãy cùng bước trên đường Chúnh Pháp. 
Tu tập qua từng bước, từng bước, 
Chúng ta hãu chấm đút mọi khổ ấnu. 


-Thi kệ (doha) Hindi, 
trích từ Hãy đến đâu, nhân loại thế gian nàu, 
của 5S. N. Goenka. 


28 


Tuệ giác Phật 


Yathapi vatä akase vãyanfi vividha puthù; 


Puratthima pacchima cđpi, uttara atha dakkhina. 


Saraj/a araj/a capi, sitã unha ca ekada; 
Adhimattä paritä ca, puth vũyanfi màlua. 


1athevimasmim kũyasmim samuppajjanti vedang; 


Sukhadukkhasamuppdtti, aqdukkhamasukhä ca yũ. 
Yato ca bhikkhu đtäpi, sampajañfñam na riñcatfi; 
1ato so vedanad sabbd, parijandfi pandiio. 


So vedanad parifñfñaya đitthe dhamme anäsavo; 


Kâyassa bheda dhammattho, sañkhyam nopeti vedagu. 


——Pathama-äkasa Sutta, Samyutta Nikãya I.260 


Nhiều ngọn gió khác nhau thổi qua bầu trời, 
Gió đông, gió tây, gió bắc và gió nam, 

Gió mang đầy bụi băm hay gió trong lành, 
gió lạnh cũng như gió nóng, 

bão tố khốc liệt hay gió nhẹ mát lành — 

Rất nhiều cơn gió thổi qua. 

Cũng vậy, 

những cảm giác khởi sinh trong thân này, 

dễ chịu, khó chịu hay trung tính. 

Khi một hành giả thực hành tình tấn, 

không xao lãng khả năng chứng ngộ hoàn toàn, 


bác trí giả như thê sẽ nhận biết hoàn toàn mọi cảm giác. 


Và khi biết rõ hoàn toàn mọi cảm giác, 

ngay trong đời sống này sẽ thoát khỏi mọi bất tịnh. 
Và khi đời sống chấm dứt, một người như thể, 

đã vững vàng trong Chánh pháp 

và hiểu rõ hoàn toàn mọi cảm giác, 

sẽ đạt đến cảnh giới bất khả tư nghì. 


Kinh Pathama-akãäsa, Tương Ưng Bộ Kinh, 1 .260 


29 


. “uy Av V5 


ù “..ưìy ¿ 


tiax^ 


` 
P buY 


— 


2) 2. ?w¿), 


^"„Š 


GRAHAM GAMBIE 


(1937-1986) 


30 


Hiện hữu như thật - đã và đang 


Vào ngàu 27 tháng 6, 1986, Thiền sư phụ tá Vipassana, ông 
Graharma Gambie qua đời sau khi mang bệnh một thời gian ngắn. 


Graham là một trong số những đệ tử Tô phương sớm nhất 
của S. N. Goenka. Sau khi tham dự khóa tụ Vipassana đầu tiên ở 
Bodheawa uào năm 1971, ông tiếp tục ở lại Ấn Độ. Từ sau khi Trung 
tâm Dhamma Giri được mua lại 0ào tháng 11 năm 1974, ông đã sống, 
phục ơu, 0à thiền tập tại đó trơng 5 năm tiếp theo. Ông là một trong 
những thiên sư phụ tá đầu tiên do thâu Goenka chỉ định. Sau khi trở 
lại Australia năm 1979, ông làm uiệc không mệt trởi để giúp phát 
triển Trung tâm Dhamma Bhùmi. Đâu là trung tâm Vipassana đầu 
tiên ở khu 0ực Australia uà Neu Zenaland. 


Graham được nhiêu thiền sinh khắp thế giới biết đến. Nhiều người 
trong số nàu nhận được cm hứng từ tuệ siác 0à nhiệt huuết của ông. 
Dưới đâu là một đoạn hôi ký ngắn của Graham 0ê sự trưởng thành 
của ông trong Dham1na. 


C hợt nhớ lại, đã gần 12 năm trôi qua kể từ lân đầu tiên 
tôi run rấy đến Ấn Độ với lo âu hỏi hộp. Mười hai 
năm. Thật khó để hiểu được tất cả mọi chuyện đã xảy ra như 
thế nào, hay thậm chí là những gì đã thực sự xảy ra - nhưng có 
một điều chắc chắn, và đó là mọi chuyện quả thật đã xảy ra. 
Mười hai năm tồi. 

“Con người” đi đến [Ấn Đội] lúc đó là ai? “Con người” mà 
đã từng điên khùng bởi lối sống kinh khủng của phương Tây 
và bởi sự hiện hữu không tình thương của chính mình, với quá 
nhiêu những nỗi thất vọng, quá nhiêu những cuộc tình đổ vỡ, 
với sự cao ngạo tự tôn chót vót và tích tụ đô sộ những hồi ức 
cùng sợ hãi? Điều gì đã xảy đến với “con người” ấy? Câu hỏi 
này thường hiện lên. Dường như “con người” đó không thể là 


j1 


Nghệ thuật chết 


đã biến mất. Đó hẳn là một mong muốn vượt ngoài thực tế. 
Khả năng hợp lý hơn là “con người“ đó chưa từng hiện hữu 
ngoài một mớ những khổ đau và bao điều hy vọng hão. Những 
gì thực sự đã biến mất là khổ đau của hôm qua, và những gì 
còn lại là đau khổ của hôm nay: sự suy sụp khi vào tuổi trung 
niên, sự mất khả năng thích nghi với thực tại, gánh nặng tôi tệ 
từ những tham vọng không đạt được, những nỗi đam mê, sự ba 
hoa lắm lời. 


Nhưng bản chất không tên của những khổ đau này liệu có 
dễ chấp nhận hơn chút nào qua năm tháng - để thấy rằng con 
người hiện tại cũng hư ảo như cái “con người” vô nghĩa trong ta 
trước đớ? Ô, không. Ai là người sẵn sàng giết chết bản ngã của 
chính mình? Ai có thể mỉm cười buông bỏ bóng ma ấy không 
chút chống cự? Có lẽ đó là lý do vì sao có quá ít tình thương 
trong cuộc đời này. Tất cả những gì ta biết đến chỉ là hai bóng 
ma, “người khác” và “ta”, chứ không phải sự tan rã hoàn toàn 
của cả hai thứ đó, vốn chính là tình thương. 


Không thể nói chắc rằng trong 12 năm qua tình thương và 
niềm vui đã chế ngự được hoàn toàn tâm thức quá nhiều nhiễm 
ô - như nó vốn vậy - với đây những tiêu cực này. Nhưng chắc 
chắn là rất nhiều căng thẳng đã tự giải tỏa, nhiều thiêu đốt của 
hận thù đã lắng xuống, và nhiều nỗi lo sợ ẩn khuất trong tâm 
đã biến mất. 

Đã có năng lực tạo ra bất ổn thì tất nhiên cũng có quyên áp 
dụng phương thức giải quyết bất ổn đó. Và phương thức duy 
nhất để giải quyết mọi xáo động là sự tĩnh lặng. Nhìn lại quá 
khứ, dường như cuộc hành trình thật sự không phải đi từ nước 
này đến nước khác, mà là từ xáo động đến tĩnh lặng; từ chỗ làm 
hết thảy mọi việc mà chẳng đạt được gì đến chỗ chẳng làm gì 
cả và để yên cho mọi việc diễn ra. Việc càng đơn giản thì càng 
khó hiểu. Chỉ có tâm tĩnh lặng mới có thể nhìn mọi sự việc đúng 
thật như chúng đang hiện hữu, và đây là bước đầu tiên, cũng 
là bước cuối cùng. Chỉ có một và duy nhất một việc để làm: để 
yên mọi việc như bản chất tự nhiên của chúng. 


32 


Hiện hữu như thật - đã và đang 


Trải qua quá nhiều năm chỉ để ngôi càng yên tĩnh càng tốt, 
thể nghiệm sự tích lũy kinh khiếp của những cảm giác, những 
mộng tưởng, những bám víu, những sợ hãi mà bằng cách nào 
đó đã làm khởi sinh ý niệm về “cái tôi“. Những ai chưa từng 
thiền tập có thể tưởng tượng việc ngôi thiên là để tạo ra đủ mọi 
loại cảm giác tuyệt vời, những linh ảnh, sự tỏa sáng và mọi thứ 
ghi chép đây trong sách vở. Nhưng bình an thực sự chính là 
giảm trừ sự nhạt nhẽo đáng sợ của cuộc sống hằng ngày, giảm 
trừ sự ưa thích và ghét bỏ vụn vặt, giảm trừ những đối thoại 
triên miên không dứt trong tâm tưởng, giảm trừ những ao ước, 
những mất mát, những buông thả phóng túng. 


Và sau tất cả những điều đó... còn có gì vượt xa hơn? Có 
đấy: một cuộc sống đơn giản trở nên đơn giản hơn - một người 
bình thường tìm được bình an và hạnh phúc thực sự ở nơi anh 
ta chưa bao giờ chú ý đến trước đây: trong những điều bình 
thường của cuộc sống. Thật ra, cuộc sống không có điều gì 
“bình thường” cả. Thức tỉnh từ những giấc mơ, bạn nhận ra 
điều bình thường là vô cùng kỳ diệu và điều kỳ diệu rất bình 
thường. Chỉ khi đó bạn mới nhận ra, như một nhà thơ đã nói, 
rằng bạn đang sống trong cuộc tìm kiếm sự sống. 


Không có ảo thuật hay phép mầu nào vượt hơn sự tỉnh giác 
đơn thuần. Có gì mâu nhiệm hơn một tâm thức trong suốt như 
pha lê, bất động, tịch tĩnh? Có gì kỳ diệu hơn là vượt trên sự 
tìm cầu dục lạc hay trốn chạy sợ hãi? Nhiều người cho rằng các 
màn ảo thuật chỉ có thể thực hiện trên sân khấu hay bởi những 
bậc thây ảo thuật râu tóc rậm rạp, mà không hiểu rằng chính tự 
thân họ là sự kỳ diệu, là ảo thuật gia, là sân khấu, là khán giả, 
và vì thế cũng là cả thế giới này. 

Có người nào đang sống mà thoát được những khổ đau và 
lạc thú của cái thế giới vừa xấu ác vừa đây hoan lạc này? Sao 
còn tìm kiếm sự an ổn trong một thế giới mà mọi thứ đều trôi 
qua, mọi thành quả sau cùng đều chỉ là một nắm tro bụi? Sao 
còn phí công tìm câu? Điều gì không thể thay đổi, ta buộc phải 
chấp nhận. Sự chọn lựa ở đây là: sắn sàng hay miễn cưỡng chấp 


33 


Nghệ thuật chét 


nhận. Cuộc đời bạn sẽ thay đổi biết bao nhiêu nếu bạn có thể 
mỉm cười với hết thảy mọi việc! 

Vì thế, thiền cũng giống như tình thương, không phải là 
điều gì đó có thể bóp nặn cho phù hợp với sự độc đoán xấu xa 
của cái “tôi”. Thiên mang lại nhiều kết quả thực tiễn, nhưng 
cũng như tình thương, kết quả cuối cùng của thiên là sự tan 
biến của cái “tôi” và ngục tù giam hãm nó, tức là thế giới này. 
Cứu cánh của thiên là thiền, cũng như phân thưởng của tình 
thương chính là tình thương. Những thành quả, thành công, uy 
tín cho đến sự cứu vớt thế giới, tất cả đều nằm trong sự thống 
trị của cái “tôi”, vốn mong muốn quá nhiều mà khả năng làm 
được lại quá ít. 


Một cái nhìn cạn cợt về cuộc đời chỉ có thể thấy được những 
khổ đau tạo sự bi quan, hay những niềm vui tạo cảm giác lạc 
quan. Nhưng hồi tưởng lại thì những khổ đau của tâm ta dường 
như quý giá nhất, vì chính nhờ có nỗi đau đớn không chịu đựng 
nổi thì ta mới bắt đầu tìm kiếm phương cách chữa trị. Những 
niềm vưi cũng hữu ích: do bản chất thoáng qua và không thể 
thỏa mãn của chúng, ta mới khởi lên sự khao khát một liều 
thuốc trị liệu, cho dù là thuốc đắng. Vượt trên hy vọng và sợ hãi 
là Chân lý. Và dân dân, hết sức chậm chạp, ta nhận hiểu được 
rằng căn bệnh chỉ nằm trong tâm thức. 

Phải quy trách về ai tất cả những gì đã xảy ra? Đối với 
những điều không thể tránh khỏi thì ta có thể ngợi khen hay 
oán trách ai đây? 

Quy luật của Chân lý là một đứa trẻ mô côi không nhà, có 
thói quen quấy nhiễu xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, 
hoàn toàn không mời mà đến, trang phục trong sự mạnh mẽ 
của nhu hòa, đinh tai nhức óc trong sự tĩnh lặng, bách chiến 
bách thắng mà không sở hữu gì cả. Đứa trẻ đó là bạn và tôi. 

Và bây giờ phải làm gì? Từ nơi đây đi về đâu? Đâu là phía 
trước, đâu là phía sau? Phải làm gì với tất cả những khả năng có 
thể này, và với ngày mai? Khi chúng ta rõ ràng không thể chịu 


34 


Hiện hữu như thật - đã và đang 


đựng thêm nữa, có tiếp tục nhận chịu nữa chăng? Khi nào đến 
lúc phải dừng lại? Bao giờ ta sẽ dừng lại để lắng nghe thi sĩ hát 
lên bài ca cuối cùng: 

Trong ánh sáng bừng lên, 

Hãy thúc dậu cùng những người tỉnh thức. 

Hay tiếp tục trơ tưởng đến bờ kia 

của đại dương uốn không bờ bến? 


(Thơ Pablo Neruda, “Bài ca cuối cùng trên sóng nước” - The 
Watersong Ends) 


35 


36 


Ahankara hl janma kũ, 
jara m†ityu kã mùla. 
Ahankara mite bỉng, 

mite na bhva-bhaya Šhula. 


- Hindi doha, S. N. Goenka 


Chấp ngã chính là sốc rễ của sinh, sià 0à chết, 
Nếu không loại bỏ được bản nsã, 

Thì những thống khổ uà sợ hãi của hiện hữu 
sẽ không chấm đút. 


— Thi kệ (doha) Hindi, S.N. Goenka 


Sự ra đi của Graham 


Câu chuyện nàu do người 0uợ sóa của Graham Gambie, bà Annie 
Doneman kể lại, cho thấu sự bình tâm được trải nshiệm bởi một thiền 
giả đã gặt hái nhiễu lợi lạc từ Dhamma. Đâu là trích đoạn từ câu 
chuyện dài hơn ban đâu được đăng tải trong Renlizine Change - 
Vipassana MeditaHơn 1n AcHơn, do Viện nghiên cứu Vipassana xuất 
bản tháng 7 năm 2003, trang 168. 


C húng tôi trở về nhà ở Australia vào tháng Hai và 
hướng dẫn một khóa thiên 10 ngày vào tháng Năm. 
Graham dường như trong trạng thái sắp ngã quy lúc bắt đầu 
khóa tu. Trong thiên đường, anh gần như không còn tỉnh táo 
lúc trên bục, và khi đưa ra lời hướng dẫn, anh không thể đặt câu 
chính xác. Buổi tối, hơi thở anh gần như không thể nghe được. 
Chúng tôi càng lúc càng lo lắng hơn và đã gọi điện thoại cho 
một bác sĩ thần kinh ở Sydney để sắp xếp cuộc hẹn vào ngày 
cuối khóa tu, dự tính sẽ bay đi New Zealand vào ngày kế tiếp. 


Thật may mắn, vào ngày thứ 10 Graham hoàn toàn tỉnh táo 
và hồi phục rõ rệt. Sau khóa tu, chúng tôi đến Sydney gặp vị 
bác sĩ khoa thân kinh. Thoạt đầu, ông cho rằng sự suy sụp rất có 
thể chỉ là chứng mất trí nhớ ngắn hạn đôi khi xảy ra cho những 
người làm việc văn phòng. Tuy nhiên, ông vẫn yêu cầu chụp 
CT não. Trong khi chờ đợi kết quả, Graham và tôi đã thưởng 
thức một bữa trưa đặc biệt. Chúng tôi quay trở lại gặp bác sĩ. 
Ông không nói một lời nào, chỉ rút những tấm phim từ hồ sơ ra, 
đặt lên máy chiếu. Ông chỉ ra một khối u đường như chiếm hết 
50% bán câu não trái. Trên đỉnh khối u là một u nang rất lớn. 

Tôi chết điếng cả người, không còn nhận biết được gì nữa 
cả. Đúng rồi, hẳn là chúng tôi phải hủy bỏ vé máy bay đi New 
Zealand. Đúng rồi, có lẽ chúng tôi phải đưa Graham thẳng vào 


37 


Nghệ thuật chết 


bệnh viện chiêu hôm đó. Rồi nỗi đau tê điếng vỡ òa thành nước 
mắt khi tôi gọi điện thoại để thu xếp chỗ ở với những người bạn 
thân ở Sydney. Tôi không nói rõ được với họ chuyện gì đã xảy 
ra, nên Graham cảm lấy điện thoại và tự thu xếp mọi việc. Anh 
bình tĩnh và tự chủ. 


Trong khi đưa Graham vào bệnh viện, để chắc chắn là anh 
được thoải mái, tôi gắng giữ vẻ ngoài vui tươi. Nhưng ngay lúc 
vừa rời anh là tôi lại rơi nước mắt. Buổi tối đó, trong khi ngôi 
thiên, một cảm giác bình an sâu sắc khởi sinh. Cảm giác này sẽ 
ở lại với tôi suốt thời gian Graham chịu khổ nạn. Đó không phải 
là sự bình an đến từ tư duy hay lý trí, mà chỉ là một điều gì đó 
“đột phát tự nhiên”. 

Hai ngày sau, Graham trải qua phẫu thuật. Bác sĩ phẫu 
thuật không thể loại bỏ toàn bộ khối u và do đó tiên lượng 
không tốt. Bác sĩ phẫu thuật thân kinh cho chúng tôi biết, vì 
tính chất của khối u thuộc loại tế bào hình sao (astrocytoma), 
anh chỉ có thể sống tối đa là 5 năm - và cuối cùng anh sẽ phải 
sống đời thực vật. 

Thật là tin thảm khốc, nhưng anh vẫn điềm tĩnh đón nhận. 
Có một lần, tôi nghe anh nói với khách đến thăm: “Làm sao tôi 
có thể bám víu vào tấm thân và khối óc này khi chúng không 
ngừng thay đối? Không có gì để nắm giữ cả.” Những người bạn 
ký giả, đồng nghiệp, cảnh sát liên lạc và những người anh quen 
biết qua thiền tập đã đến thăm anh. Một bạn đồng nghiệp nêu 
nhận xét: “Tôi tưởng rằng đến đây để thăm một người bệnh 
nằm liệt giường và an ủi anh. Thay vì vậy, cuối cùng tôi lại kể lể 
với anh đủ thứ rối rắm của mình và quên mất vấn đề của anh.” 

Nhiều ngày trôi qua, và tôi cảm thấy thật biết ơn vì mỗi 
ngày được ở bên cạnh anh. Anh được bệnh viện cho về, nhưng 
phải trở lại trong vòng 10 ngày. Anh gặp khó khăn với đôi chân 
đã trở nên quá yếu ớt gần như không thể bước đi. 

Vào sáng ngày 27 tháng 6, sáu tuân sau khi khối u được 
chẩn đoán, tôi đến bệnh viện. Trong đâu tôi chỉ có một ước 


38 


Sự ra đi của Graham 


muốn là được kê cận bên anh ngày hôm đó - nhất định không 
chạy lăng xăng đi lo những việc khác. Chúng tôi đã có được 
những giây phút trìu mến bên nhau, và buổi tối đó trong lúc 
chia tay, tôi cảm thấy muốn được gần anh hơn nữa. Tôi lên ngôi 
một bên giường và bắt đầu thoa son. Anh hỏi: “Sao vậy?“ Tôi 
trả lời là tôi muốn anh thấy tôi đẹp trong mắt anh. Thế là anh 
tiếp tục nói những lời ngọt ngào rằng tôi đã là một người vợ 
tuyệt vời như thế nào và anh cảm thấy thế nào. Tôi thấy mình 
hạnh phúc và anh cũng hạnh phúc. Chúng tôi nói lời từ biệt. 

Sau buổi ăn tối hôm đó, tôi đang tận hưởng ngụm cuối cùng 
của ly sô-cô-la nóng. Tôi hít vào một hơi, cảm nhận sâu sắc sự 
bình an và tĩnh lặng hoàn toàn trong giây phút đó. Chuông 
điện thoại reo, một cô y tá phụ gọi hỏi tôi có thể đến ngay được 
không? Graham đang bị một cơn nhỏi máu cơ tim (sau đó được 
biết là do một cục máu đông làm nghẽn mạch). Nhưng rõ ràng 
là không cân phải vội vã nữa. Anh đã ra đi. 

Đó là ngày thứ Sáu, những phút cuối ngày. Khi tôi đến bệnh 
viện, những ngọn đèn neon sáng rực và nhiều người đang ra 
ngoài tản bộ, mua sắm, ăn uống. Cảm giác sợ hãi và yếu đuối 
bỗng sinh khởi. Bức tranh bất chợt của cuộc sống như thế không 
thể tin vào được. Những øì dường như rất thật, rất thường hằng, 
chỉ là ảo ảnh. Tất cả chúng ta đang bước trên lớp băng bê mặt 
rất mỏng, không thấy được sự thật là ta có thể sụp ngã xuyên 
qua đó bất cứ lúc nào. 


Tôi đến bệnh viện và leo cầu thang lên phòng, nơi chúng tôi 
vừa trò chuyện chỉ vài giờ trước đó. Phòng trống không, nhưng 
ngay lập tức tôi bị lay chuyển bởi những rung động trong 
không gian. Hoàn toàn chắc chắn là không có ai ở đây. Mặc dù 
thân xác Graham còn nằm trên giường, nhưng trông giống như 
một chiếc áo choàng bị vất đi, không còn dùng được. Đó là tất 
cả những gì còn lại của một con người tôi vừa được chia sẻ bốn 
năm vô cùng đặc biệt trong cuộc đời mình. 

Anh đã sống một cuộc đời tuyệt vời biết bao! Tôi nhận 
được những lá thư từ nhiêu người đã biết anh trước đây, mỗi 


39 


Nghệ thuật chết 


người nhắc lại một điều gì đó Graham đã từng giúp họ. Tôi 
nghe những mô tả về anh, như khi đến Ấn Độ anh sẵn sàng 
trao đồng rupee cuối cùng của mình cho ai đó cần đến, anh cho 
những trẻ em đường phố ăn với số tiền anh nhận được từ một 
khoản đầu tư ít ỏi của mình. Khi tôi hiểu ra anh đã yêu thương 
và giúp đỡ mọi người nhiều như thế nào trong suốt thời gian 
chúng tôi có nhau, thật hiển nhiên là những hành động tốt đẹp 
tuyệt vời anh đã từng làm giờ cũng đi theo cùng anh. 

Không còn nước mắt nữa. Sao có thể khóc chứ? Mối quan 
hệ yêu thương đã đến hôi kết trọn vẹn. Không có gì chưa nói 
ra hay chưa giải bày. Quả thật, đó là điều khó nhất tôi đã từng 
làm, nhưng kết quả thật quá nhiều và quá tuyệt vời. Tôi thật sự 
may mắn được chia sẻ một phân ngắn ngủi trong đời mình với 
một người như vậy. 


Trong tang lễ anh, những dãy ghế ngồi đều chật kín và 
người ta xếp hàng dọc theo bờ tường. Họ đã đến từ những tín 
ngưỡng khác nhau, từ mọi tâng lớp khác nhau trong xã hội, mỗi 
người có một lý do riêng để viếng tang anh. Thật lạ lùng khi 
quay về nhà nhìn thấy quân áo anh chỉ như anh vừa mới cởi ra 
và biết rằng không còn ai là chủ sở hữu nữa. 


- Anne Doneman 


40 


Phutthassa lokadhammehi, 
cifam yassa na kampdti, 
asokam virajam khemam; 
cfam mangalamuftamam. 


—Mangala Sutta, Sutta NIpäta 2. 271 


Khi đối diện uới những thăng trầm trong cuộc sống, 
Vẫn giữ được tâm kiên định, 

Vượt thoát những sâu đau, bất tịnh ha sợ hãi. 

Đó chính là hạnh phúc cao cả nhất. 


- Kinh Hạnh phúc, Kinh Tập, Tiểu Bộ Kinh 2. 271 


4I 


Handadarmi, bhikkhave, ñmanfayđmi vo, 
vayadhamma sankhara, 
appamadena sampadetha. 


——Mahäparinibbana Sutta, Digha NÑikãya 2. 185 


Này các tỳ-kheo, ta thúc giục các ông: 
Hết thảu các pháp hữu 0i đều tang bản chất hư hoại. 
Hãy nỗ lực tỉnh cân. 


—Kinh Đại Bát Niết-bàn, Trường Bộ Kinh (2. 185) 


42 


Điêu gì xảy ra lúc chêt? 


Luận 0uăn nàu của Goenkdji ban đâu được đăng trên tạp 
chí Sayaeui LI Ba Khin của Viện nghiên cứu Vipassana 
(Vipassana Research Institute) oào tháng 12 năm 1991, 0à 
sau đó đăng lại trên Bản tin Vipassana uào tháng 4 năm 
TUÙ2, 


1) ể hiểu những øì xảy ra vào lúc chết, trước hết chúng 
ta phải hiểu được chết là gì? Cái chết giống như một 
khúc quanh trên dòng sông tương tục của sự hiện hữu. Cái chết 
rất có vẻ như là sự chấm dứt của một tiến trình hiện hữu - và 
tất nhiên là đúng vậy trong trường hợp của một vị A-la-hán (vị 
đã hoàn toàn giác ngộ) hay một vị Phật - nhưng với một con 
người bình thường thì dòng tương tục của sự hiện hữu vẫn tiếp 
tục ngay cả sau khi chết. 


Cái chết chấm dứt những hoạt động của một kiếp sống và 
ngay thời điểm tiếp đó bắt đầu một đời sống mới. Một bên là 
thời điểm cuối cùng của kiếp sống này và bên kia là thời điểm 
đầu tiên của đời sống kế tiếp. Cũng giống như mặt trời mọc lên 
[ở một nơi] ngay khi nó lặn xuống [một nơi khác], không hê 
có khoảng cách tối tăm ở giữa. Điều này cũng giống như thời 
điểm chết là đóng lại một chương sách của sự hiện hữu và một 
chương sách tiếp theo của hiện hữu liên mở ra ngay thời điểm 
tiếp theo. 

Mặc dù không có sự so sánh nào có thể diễn tả hoàn toàn 
chính xác tiến trình chết, nhưng người ta có thể nói rằng dòng 
tương tục hiện hữu này giống như một chiếc tàu hỏa chạy trên 
đường ray. Tàu chạy đến “ga chết” và sau khi giảm nhẹ tốc độ 
một lúc lại chạy đi với cùng vận tốc như trước đó. Tàu không 
dừng hẳn lại ở ga dù chỉ một tích tắc. Đối với những người chưa 


45 


Nghệ thuật chết 


chứng quả A-la-hán, “ga chết” không phải ga cuối mà là một 
giao lộ, từ đó chia ra các đường ray khác nhau. Ngay khi đến 
ga này, chuyến tàu phải lập tức chuyển vào đường ray này hay 
đường ray khác và tiếp tục chạy. Chuyến tàu nhanh của sự hiện 
hữu này chạy với điện năng của nghiệp lực trong quá khứ, tiếp 
tục đi từ ga này đến ga khác, trên đường này hay đường khác, 
một hành trình liên tục không dừng nghỉ. 


Sự chuyển đổi “đường ray“ xảy ra hoàn toàn tự động. Giống 
như băng tan thành nước và nước gặp lạnh đông lại thành băng, 
hoàn toàn theo quy luật tự nhiên. Cũng vậy, sự chuyển đổi từ 
kiếp sống này sang kiếp sống khác được kiểm soát bởi một loạt 
những quy luật tự nhiên. Theo các luật này, chuyến tàu không 
chỉ tự chuyển đổi đường ray, nó cũng tự thiết lập đường ray cho 
hành trình tiếp theo. 


Đối với chuyến tàu của sự hiện hữu, giao lộ cái chết nơi thay 
đổi đường ray là cực kỳ quan trọng. Tại đây, kiếp sống hiện tại 
bị từ bỏ, trong tiếng P4 gọi là cuí¡ (sự biến mất, cái chết). Sự 
chết của thân thể diễn ra, và ngay lập tức đời sống tiếp theo bắt 
đầu, một tiến trình được gọi là pa/isandh¡ (sự thụ thai, hay bắt 
đầu đời sống mới). Thời điểm của pz/isandjhi là kết quả của thời 
điểm chết; thời điểm chết tạo ra thời điểm thụ thai. Vì mỗi một 
thời điểm chết đêu tạo thành thời điểm sinh ra tiếp theo sau, 
cho nên chết không chỉ là chết mà cũng đồng thời là sinh ra. 
Ở lúc giao thời này, đời sống chuyển thành cái chết và cái chết 
chuyển thành sinh ra. 

Như vậy, mỗi một đời sống là sự chuẩn bị cho cái chết sắp 
tới. Nếu người khôn ngoan, họ sẽ sử dụng đời sống này sao cho 
tốt nhất và chuẩn bị cho một cái chết tốt đẹp. Cái chết tốt đẹp 
nhất là cái chết cuối cùng, không phải một giao lộ nữa mà là 
một ga cuối: cái chết của một vị A-la-hán. Ở đây sẽ không còn 
đường ray nào nữa để chuyến tàu có thể chạy tiếp. Nhưng trước 
khi đạt đến một ga cuối như thế, người ta ít nhất cũng phải nắm 
chắc được rằng cái chết sắp tới đây sẽ dẫn đến một tái sinh tốt 
đẹp và rằng “ga cuối cùng” sẽ đạt đến vào một thời điểm thích 


44 


Điêu gì xảy ra lúc chêt? 


hợp. Tất cả đều phụ thuộc vào chúng ta, vào những nỗ lực của 
chính ta. Chúng ta là người tạo ra tương lai của chính mình. 
Chúng ta tạo ra hạnh phúc hay đau khổ cũng như sự giải thoát 
của chính mình. 


Bằng cách nào mà chúng ta là người tạo ra những đường 
ray đón nhận chuyến tàu của sự hiện hữu đang lao nhanh đến? 
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải hiểu được kamma (hành 
động, nghiệp) là gì. 


Mọi sự tác ý, cho dù là khéo léo hay vụng về, đêu là nghiệp. 
Bất kỳ ý niệm hiên thiện hay bất thiện nào khởi sinh trong tâm 
đều là nguôn gốc của mọi tư tưởng, lời nói hay hành động. Thức 
(viññãna) khởi sinh do sự tiếp xúc ở một cửa ngỏ giác quan, rồi 
sự nhận biết và phân biệt (szØña - tưởng) đánh giá kinh nghiệm 
đó, cảm giác (vedana — thọ) sinh khởi và một sự tạo tác nghiệp 
(sankhãra - hành) điễn ra. 


Những tác ý tạo nghiệp này rất đa dạng. Một số giống như 
đường vẽ lên mặt nước, lập tức biến mất ngay sau đó. Một số 
khác giống như đường vẽ trên mặt cát, mờ nhạt đi sau một 
quãng thời gian. Một số khác nữa giống như vết khắc trên đá, 
tôn tại trong thời gian rất lâu. Nếu tác ý là hiền thiện, hành 
động sẽ hiển thiện và kết quả là lợi lạc. Nhưng nếu tác ý là bất 
thiện, hành động sẽ bất thiện và sẽ mang lại những hậu quả 
khổ đau. 

Không phải tất cả nghiệp quả đều dẫn đến một đời sống 
mới. Một số quá cạn cợt đến nỗi chúng không tạo một kết quả 
đáng kể nào. Một số khác hơi sâu sắc hơn, nhưng sẽ bị xóa nhòa 
đi trong đời sống này và không mang theo vào đời sống tiếp 
theo. Một số khác nữa, khắc sâu hơn nữa, tiếp tục với dòng chảy 
của đời sống này rồi đi vào đời sống tiếp theo, và cũng có thể 
được nhân lên gấp nhiêu lân trong đời này và đời sau. 

Tuy nhiên, có rất nhiều nghiệp hữu (bhãva-kamma) hay 
hành hữu (bhãva-sankhara), là những nghiệp dẫn đến tái sinh, 
dẫn đến một đời sống mới. Mỗi nghiệp làm khởi sinh một tiến 


4ã 


Nghệ thuật chết 


trình hiện hữu và mang theo một trường lực hòa hợp với những 
xung động của một cảnh giới hiện hữu nhất định. Những xung 
động của nghiệp hữu đó và những xung động của cảnh giới 
(bhãva-loka) thu hút lẫn nhau và cả hai sẽ cùng hợp nhất theo 
các quy luật phổ quát về nghiệp lực. 


Ngay khi một trong những nghiệp hữu này được tạo ra, 
“chuyến tàu của sự hiện hữu” được lôi cuốn về phía một trong 
31 “đường ray“ tại “ga chết”. Trong thực tế, những đường ray 
này chính là 31 cảnh giới hiện hữu: 11 kZma loka - cảnh giới 
thuộc cõi Dục (Dục giới, gồm 4 cảnh giới thấp và cảnh giới con 
người cùng với 6 cảnh trời cõi Dục), 16 rữpa-bralưna loka - cảnh 
trời thuộc cõi Sắc (Sắc giới, nơi thân thể thanh tịnh vẫn tôn tại) 
và 4 aripa-brahma loka - cảnh trời thuộc cõi Vô sắc (Vô sắc giới, 
nơi chỉ có tâm thức tôn tại). 

Vào thời điểm cuối cùng của kiếp sống này, một hành 
nghiệp (bhãva-sankhära) cụ thể sẽ khởi lên. Hành nghiệp này có 
năng lực dẫn sinh một đời sống mới, sẽ nối kết với những xung 
động của cảnh giới có tương quan. Ngay vào thời điểm chết, tất 
cả 31 cảnh giới hiện hữu đều mở ra. Hành nghiệp [cuối cùng] 
khởi lên sẽ quyết định “đường ray“ nào “chuyến tàu” chạy tiếp. 
Cũng giống như việc chuyển dịch con tàu vào một đường ray, 
năng lực của nghiệp tạo một sức đẩy khiến dòng tâm thức đi 
vào đời sống kế tiếp. Chẳng hạn như, một hành nghiệp của sân 
hận hay ác ý, với các đặc tính là nóng nảy, bực dọc, sẽ nối kết 
với một cảnh giới thấp nào đó. Tương tự, một hành nghiệp như 
mefiã (tâm từ, lòng bi mẫn), có những xung động an hòa, dịu 
mát, chỉ có thể nối kết với một cõi trời. Đây là quy luật tự nhiên, 
và những quy luật này vận hành quá hoàn hảo đến mức không 
bao giờ có bất kỳ sai sót nào. Tất nhiên, phải hiểu rằng không 
có hành khách nào trên “chuyến tàu”, ngoại trừ năng lực của 
hành nghiệp đã tích lũy. 

Nói chung, vào thời điểm chết, một hành nghiệp mãnh liệt 
nào đó sẽ khởi lên. Đó có thể là thiện hoặc bất thiện. Chẳng hạn 


46 


Điêu gì xảy ra lúc chêt? 


như, nếu một người trong đời này đã giết cha hay giết mẹ, hoặc 
giết một vị thánh, thì ký ức về sự kiện đó sẽ khởi lên vào thời 
điểm chết. Cũng theo cách đó, nếu một người đã tu tập phát 
triển thiên định sâu xa thì trạng thái tâm tương tự như [trạng 
thái thiên định] sẽ khởi lên. 

Nếu không có hành nghiệp nào mãnh liệt như thế, thì một 
nghiệp có cường độ nhẹ hơn sẽ khởi lên. Bất kỳ một ký ức nào 
được khơi dậy đêu sẽ hiện hành như một nghiệp. Người ta có 
thể nhớ lại một nghiệp lành như cúng dường thức ăn lên một vị 
thánh, hoặc một nghiệp xấu ác như đã làm tổn hại ai đó. Những 
hồi ức về các nghiệp trong quá khứ như thế có thể khởi lên. Nếu 
không, những đối tượng liên quan đến các nghiệp ấy có thể 
khởi lên, như đĩa thức ăn đã mang cúng dường hoặc loại hung 
khí đã dùng để hại người. Những điêu này được gọi là nghiệp 
tướng (kamma-nimiia - những dấu hiệu, hình ảnh). 


Hoặc cũng có thể một dấu hiệu hay biểu tượng của đời 
sống tiếp theo sẽ hiện ra. Đây gọi là nghiệp triệu (gafi-nimiff4). 
Những nghiệp triệu này tương ứng với cảnh giới mà dòng chảy 
[tâm thức] được lôi cuốn đến. Đó có thể là mùi hương của một 
cõi trời, hoặc có thể là cảnh giới súc sinh. Người sắp chết thường 
trải nghiệm một trong những dấu hiệu này như điểm báo trước, 
giống như ngọn đèn pha của con tàu chiếu sáng lên đường ray 
phía trước. Những xung động của các nghiệp triệu này tương 
đồng với những xung động của cảnh giới tái sinh. 

Một thiền sinh Vipassana tu tập tốt có khả năng tránh được 
những con đường dẫn đến các cảnh giới thấp. Người ấy hiểu rõ 
các quy luật tự nhiên và tu tập để sẵn sàng cho cái chết đến bất 
cứ lúc nào. Nếu là người đã lớn tuổi thì càng có lý do để duy trì 
sự tỉnh thức trong mọi giây phút. 

Chúng ta nên chuẩn bị những gì? Chúng ta thực hành 
Vipassana bằng cách duy trì sự bình tâm đối với bất kỳ cảm 
xúc nào khởi sinh trong cơ thể, do đó dứt trừ được thói quen 
phản ứng với các cảm giác. Như vậy, tâm thức vốn thường tạo 


47 


Nghệ thuật chết 


tác những hành nghiệp xấu ác mới, giờ đây phát triển được thói 
quen bình tâm. 

Vào thời điểm cận tử, có rất nhiêu khả năng người ta phải 
chịu đựng những cảm thọ cực kỳ khó chịu. Già, bệnh và chết 
đều là đau khổ (đukk»a), do đó thường tạo ra những cảm thọ 
khó chịu rõ rệt. Nếu ta không thuần thục trong việc quan sát 
những cảm giác này với sự bình tâm, ta rất có thể sẽ phản ứng 
bằng sự lo sợ, tức giận, buôn râu hay bực dọc, tạo cơ hội cho 
những hành nghiệp có xung động tương ứng khởi sinh. Tuy 
nhiên, trong trường hợp những thiên sinh tu tập đã có công phu 
cao, họ có thể nỗ lực để tránh không phản ứng với những cảm 
thọ cực kỳ đau đớn bằng cách duy trì sự bình tâm vào thời điểm 
chết. Như vậy, ngay cả những hành nghiệp liên quan nằm sâu 
trong vô thức cũng sẽ không có cơ hội sinh khởi. 

Vào thời điểm chết, một thiền sinh sẽ rất may mắn nếu có 
được những người thân hay bạn hữu thực hành thiên Vipassana 
bên mình và tạo ra những xung động từ ái lợi lạc, có thể hình 
thành một bầu không khí Chánh pháp an bình, tránh khỏi 
những sự than khóc, buôn râu đau đớn. 


Một người bình thường sẽ duy trì trạng thái sợ hãi, thậm chí 
là kinh khiếp vào thời điểm chết, và như thế sẽ để cho những 
hành nghiệp sợ sệt hiện hành. Cũng vậy, những đau buôn, khổ 
sở, phiên muộn, thất vọng... và nhiều cảm giác khác có thể khởi 
sinh khi nghĩ đến việc phải chia lìa với những người thân yêu, 
và những hành nghiệp liên quan sẽ khởi sinh, chế ngự tâm thức. 

Bằng cách quan sát mọi cảm giác với sự bình tâm, một thiền 
sinh Vipassana làm suy yếu những hành nghiệp này để chúng 
không sinh khởi vào lúc chết. Sự chuẩn bị thực sự cho cái chết 
chính là phát triển một thói quen liên tục quan sát các cảm thọ 
hiện hành trong thân và tâm, với sự bình tâm và với sự hiểu biết 
về lẽ vô thường. 

Vào thời điểm chết, thói quen mạnh mẽ của sự bình tâm sẽ 
tự động khởi lên và “chuyến tàu hiện hữu” được chuyển vào 


48 


Điêu gì xảy ra lúc chêt? 


“đường ray” dẫn đến một kiếp sống mới có điều kiện để thực 
hành thiên Vipassana. Bằng cách này, chúng ta tự cứu mình 
khỏi việc tái sinh vào những cảnh giới thấp và sinh về một trong 
những cảnh giới cao hơn. Bởi vì Vipassana không thể thực hành 
ở những cảnh giới thấp nên điều này rất quan trọng. 

Đôi khi một người không tu thiển cũng đạt được tái sinh tốt 
đẹp nhờ sự hiện khởi vào lúc chết của một hành nghiệp hiển 
thiện, chẳng hạn như sự bố thí hào phóng, đức hạnh hay những 
phẩm tính hiển thiện mạnh mẽ khác. Nhưng thành tựu đặc biệt 
của một thiên sinh Vipassana vững chãi là tái sinh về một cảnh 
giới có thể tiếp tục tu tập thiên Vipassana. Như vậy, bằng cách 
dân dân giảm bớt những hành nghiệp đã tích lũy, chúng ta rút 
ngắn được cuộc hành trình hiện hữu và sớm đạt đến mục tiêu 
giải thoát hơn. 

Chúng ta gặp được Chánh pháp trong đời này là nhờ vào 
những công đức lớn lao đã làm trong quá khứ. Hãy làm cho 
kiếp người này được thành tựu bằng cách thực hành thiên 
Vipassana, để khi cái chết đến thì tâm thức ta hoàn toàn bình 
thản, nắm chắc được một tương lai tốt đẹp. 


—S.N. Goenka 


49 


Kamayogena samyufd, 
bhävayogena cũbhayam; 
Diithiyogena samyutia, 
avjjaäya purakkhafaä. 
Saftä gacchamfi samsaram, 
JqaHmaranagdmino. 


——Anguttara Nikãya 4.10 


Ràng buộc bởi tham ái, trói chặt uới sự chuyến sinh, 
giam hãm bởi xích xiêng tà kiến, 

bị dẫn dắt bởi 0ô tỉnh, xoa uờng luân chuuến. 

Do 0ậu, chúng sinh lang thang trong luân hôi, 

chết đi chỉ để tồi lại sinh ra lần nữa. 


——Tăng Chị Bộ Kinh, 4.10 


50 


Paficca Samuppäda - 
Nguyên lý duyên khởi 


1) úc Phật dạu rằng, hiện tại của chúng ta là kết quả của 
những ý tưởng, lời nói, uiệc làm trong quá khứ. Vì thế, 
trong từng khoảnh khắc, tương lai của chúng ta được hình thành 
bằng những gì chúng ta su nh, nói năng 0uà hành động trons hiện 
tại. Thông điệp này của Đức Phật thật là thâm điệu. Khi thực hành 
nghiêm túc, ta nhận ra được sự thật không thể né tránh trong thông 
điệp nàu, chạm tmặt uới sự thật nàu trons những lúc hành thiên cũng 
như trong cuộc sống thường nhật. Tn sẽ thấu rõ ràng rằng chính ta 
chịu trách nhiệm uê tương lai của mình , 0à khi làm chủ được tâm, ta 
có thể định hình được tương lai. Nhận hiểu uà chấp nhận định luật 
nàu — được gọi là nsuuên lý duyên khởi - paficca samuppada - sẽ giúp 
chúne ta có được bình an trơng tâm thức 0à trở ra cánh cửa giải thoát. 


Đức Phật đã trải qua 0ô lượng kiếp tu tập để phát triển những 
phẩm tính cân thiết cho uiệc đạt đến siải thoát uiên trãn, để học được 
con đường thoát khổ. Với lòng từ bi uô hạn, đúc Phật trao truyền tuệ 
giác nàu đến tất cả chúng sinh đang đau khổ 0ì sợ hãi, sân hận, tham 
lam, cô thế, tuyệt 0uọng, già, bệnh, chết, để họ cũng có thể tự trình 
thoát khổ. 


Dây là con đường lâu dài uà khó khăn. Việc búm chặt 0uào thói 
quen xưa cũ, thà chấp nhận những mô thúc đau đớn uà khổ não ta 
đã quen thuộc, sẽ dễ dàng hơn rất nhiêu so tới uiệc phải đối trặt uới 
những đổi thau khó chịu của sự tu tập rèn luyện tâm. 

Đời sống của chúns ta thật khó khăn. Có nhiều hôm ta thấu triệt 
nhoài, căng thẳng. Thay 0ì đối điện uới nguồn gốc khổ ẵau trong tâm, 
ta mê trải tìm cách giải khuâu, thụ hưởng; 0à 0ì thế uiệc hành thiên 
trở thành một uiệc rất là thí yếu. Việc phá bỏ thói quen cố hữu sâu 
đậm mê thích những cảm giác dễ chịu 0uà né tránh những cảm giác 


51 


Nghệ thuật chết 


khó chịu gân như là không thể được. Nhưng khi ta sẵn sàng nỗ lực, 
đúc Phật sẽ cung cấp cho ta một phương thúc hoàn hảo để tạo ra sự 
thau đối cốt yếu. 

Sau đâu là giảng giải của Goenkaqi 0ê nguyên lý duyên khởi 
(paticcn samuppada) được trích từ Pháp thoại nsày thứ 5 trong 
những khóa thiên 10 nsàw, ïn trong sách Tóm lược các bài giảng (The 
Discourse Su1mmaries). 


Những khổ đau của cuộc đời - bệnh tật, già suy, chết chóc, 
đau đớn cả thân lẫn tâm - là những hệ quả rõ ràng không thể 
tránh được sau khi sinh ra đời. Nhưng vì lý do gì ta sinh ra? Dĩ 
nhiên, nguyên nhân gân của sinh (#%, 7i) là do sự kết hợp thể 
xác của cha mẹ, nhưng trong một toàn cảnh rộng hơn thì có sinh 
ra là do tiến trình hiện hữu (ï, bhãva) bất tận với sự liên quan 
đến toàn thể vũ trụ. Ngay cả vào lúc chết, tiến trình này cũng 
không dừng lại: thân xác tiếp tục hoại diệt, tan rã, trong khi tâm 
thức bắt đầu kết nối với một cấu trúc vật chất khác và tiếp tục 
lưu chuyển — hiện hữu. 


Và tại sao có tiến trình hiện hữu này? Đức Phật đã thấy rõ 
nguyên nhân là do ta nuôi dưỡng sự bám chấp. Do bám chấp, 
hay thủ (4, upadãna), ta phát sinh những phản ứng mạnh mẽ, 
tức sankhara (hành nghiệp), tạo thành những ấn tượng sâu đậm 
trong tâm thức. Vào lúc chấm dút đời sống, một trong những 
sankhära này sẽ khởi lên trong tâm thức và tạo ra một sức đẩy 
để dòng tâm thức tiếp tục lưu chuyển. 


Vậy những gì là nguyên nhân của f hay sự bám chấp này? 
Đức Phật nhận ra rằng, sự bám chấp khởi sinh vì những phản 
ứng ưa thích, ghét bỏ trong từng khoảnh khắc. Ua thích phát 
triển thành thèm khát, hay tham ái (3%, fanhã, trạng), ghét bỏ 
phát triển thành sân hận, một dạng phản chiếu của tham ái, và 
cả hai đều chuyển thành sự bám chấp. 


Tại sao những phản ứng ưa thích, ghét bỏ lại khởi sinh trong 
từng khoảnh khắc? Bất cứ ai quán sát tự thân đêu sẽ thấy các 
phản ứng này xảy ra do những cảm giác, hay thọ (Š, vedan3) 


52 


Paticca Samuppäda - Nguyên lý duyên khởi 


nơi thân. Bất cứ khi nào một cảm giác dễ chịu khởi sinh, ta liên 
ưa thích và muốn nó được kéo dài, tăng thêm. Bất cứ khi nào 
một cảm giác khó chịu khởi sinh, ta liên thấy ghét bỏ và muốn 
xua đuổi đi. 

Điều gì tạo ra những cảm giác này? Rõ ràng những cảm 
giác phát sinh là do có sự tiếp xúc (đồi, phassa, spar$a) giữa một 
trong những giác quan với đối tượng của giác quan đó: tiếp xúc 
giữa mắt với hình sắc, giữa tai với âm thanh, giữa mũi với mùi 
hương, giữa lưỡi với vị nếm, giữa thân với vật xúc chạm và giữa 
ý với tư tưởng. Ngay khi có sự tiếp xúc thì chắc chắn sẽ có một 
cảm giác nảy sinh: hoặc dễ chịu, hoặc khó chịu, hoặc trung tính. 

Vì lý do gì lại có sự tiếp xúc? Quá rõ ràng, cả vũ trụ này tràn 
ngập những đối tượng của giác quan. Chừng nào mà sáu giác 
quan, hay lục căn (2šX3&, saläyafana, sađäyafana) — năm giác quan 
của thân cộng với ý — còn hoạt động thì chắc chắn chúng phải 
gặp các đối tượng của chúng. 


Và tại sao sáu giác quan này hiện hữu? Rõ ràng chúng là 
những phần không tách rời của dòng tâm thức và vật chất, hay 
danh sắc ($% É., nama-ripa); chúng khởi sinh ngay khi sự sống 
bắt đầu. 


Vậy thì tại sao dòng chảy của sự sống này, dòng chảy của 
tâm thức và vật chất, hay danh sắc, xuất hiện? Đó là do sự trôi 
chảy liên tục của flíc (3X, viññãna, vÿñãna) từ sát-na này sang 
sát-na khác, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. 

Và tại sao có dòng tâm thức này? Đức Phật nhận thấy dòng 
thức này sinh khởi là do các hành (4T, sankhara, samskara), những 
phản ứng của tâm. Mỗi một phản ứng đều tạo ra một lực thúc 
đẩy dòng chảy của thức. Dòng chảy này tiếp tục bởi nguồn lực 
được cung cấp từ các phản ứng. 

Và tại sao các phản ứng này xảy ra? Đức Phật thấy rằng các 
phản ứng này khởi sinh vì 0ô minh (&%], va, avidya). Người 
ta không biết những gì mình đang làm, không biết mình đang 


53 


Nghệ thuật chét 


phản ứng ra sao, và vì thế tiếp tục tạo ra những saøkhara. Khi vô 
minh vẫn còn thì vẫn còn khổ đau. 


Nguôn gốc của tiến trình khổ đau, nguyên nhân sâu xa 
nhất, chính là vô minh. Chuỗi sự kiện qua đó con người tạo ra 
hàng núi khổ đau cho chính mình khởi đầu từ vô minh. Nếu vô 
minh có thể được diệt trừ, đau khổ sẽ được diệt trừ. 


Làm sao ta có thể diệt trừ vô minh? Làm sao ta có thể cắt 
đứt chuỗi sự kiện [12 nhân duyên khởi đầu từ vô minh]? Dòng 
chảy của sự sống, của tâm thức và vật chất, vốn đã khởi đầu. 
Tự tử [để chấm dứt cuộc sống] không giải quyết được vấn đề, 
chỉ tạo thêm những đau khổ mới. Người ta cũng không thể hủy 
hoại các giác quan mà không tự hủy hoại chính mình. Chừng 
nào các giác quan còn hiện hữu, sự tiếp xúc giữa chúng với các 
đối tượng tương ứng chắc chắn phải xảy ra, và bất cứ khi nào có 
sự tiếp xúc thì một cảm giác chắc chắn sẽ nảy sinh trong cơ thể. 

Và chính nơi đây, từ mối liên hệ với cảm giác mà chúng 
ta có thể cắt đứt chuỗi [12 nhân duyên khởi đầu từ vô minh]. 
Trước đây, mỗi một cảm giác làm khởi sinh một phản ứng ưa 
thích hay ghét bỏ rồi phát triển thành sự thèm khát mạnh mẽ 
hay ghê tởm - cực kỳ khổ đau. Nhưng giờ đây, thay vì phản ứng 
với cảm giác, bạn học cách chỉ quán sát với sự bình tâm, nhận 
hiểu rằng: “Điều này rồi cũng sẽ thay đổi.” Bằng cách này, cảm 
giác chỉ làm khởi sinh tuệ giác, khởi sinh sự hiểu biết về anicca 
(vô thường). Ta dừng lại được bánh xe khổ đau đang quay và 
bắt đầu chuyển hướng quay ngược lại, hướng về sự giải thoát. 


Bất kỳ khoảnh khắc nào ta không tạo ra một sakhara mới 
thì một trong những sankhãra cũ sẽ trôi lên trên bề mặt tâm thức, 
và cùng với nó, một cảm giác sẽ khởi sinh trong thân thể. Nếu 
ta giữ được sự bình tâm, cảm giác này sẽ mất đi và một phản 
ứng cũ sẽ trồi lên thế chỗ. Ta tiếp tục bình tâm trước những cảm 
giác nơi thân và những sz#khãra cũ tiếp tục trôi lên, mất đi, hết 
lần này đến lần khác. Nếu vì vô minh ta phản ứng với những 
cảm giác, ta sẽ làm tăng gấp bội các sa¡khara, làm tăng gấp bội 


54 


Paticca Samuppäda - Nguyên lý duyên khởi 


khổ đau của ta. Nhưng nếu ta phát triển tuệ giác và không phản 
ứng với các cảm giác, thì các sazkhãra lần lượt được tiêu trừ, hết 
lần này đến lân khác, và khổ đau được tiêu trừ. 


Toàn bộ lộ trình này là phương thức tiêu trừ khổ đau. Nhờ 
thiên tập, ta sẽ thấy rằng mình đã ngừng không tạo thêm những 
gút thắt mới, và những gút thắt cũ được tự động hóa giải. Dân 
dân bạn sẽ tiến đến một trạng thái mà tất cả các sa»khara dẫn 
đến tái sinh - và vì thế cũng là dẫn đến những đau khổ mới - 
đều đã được diệt trừ: Giai đoạn giải thoát hoàn toàn, giác ngộ 
viên mãn. 

Để khởi sự tu tập, trước tiên ta không nhất thiết phải tin là 
có tiên kiếp và tái sinh. Trong sự hành thiên Vipassana, hiện tại 
là quan trọng nhất. Tại đây, trong đời sống này, chúng ta đang 
tạo tác những sa»khära mới và tiếp tục làm khổ chính mình. 
Tại đây và lúc này, ta nhất thiết phải đoạn trừ thói quen này 
và bắt đầu vượt thoát khổ đau. Nếu bạn tu tập, chắc chắn sẽ có 
một ngày bạn có thể nói rằng mình đã đoạn trừ được tất cả các 
sankhara cũ, đã ngưng không còn tạo tác bất kỳ một sankhara 
mới nào, và như thế là đã tự giải thoát mình khỏi mọi khổ đau. 


-S%.N.Goenka 


55 


56 


Không có nhân nào không có quả uà không có quả nào không 
có nhân. Luật uề nghiệp lực là tối thượng uà không thể né 
tránh. Những gì bạn có trơng hiện tại là kết quả của những 
Sì đã làm trong quá khứ. Chừng nào bạn chưa đoạn trừ 0uĩnh 
0iễn nnshiệp lực do tình tạo tác, chưa chứng đắc Niết-bàn tối 
hậu, thì chắc chắn trơng suốt thời sian còn hiện hữu bạn sẽ 
còn phải chịu đựng những bất ổn dạng nàu hau dạng khác, 
phải dùng đến sức mạnh của [tuệ giác 0ê] anicca (uô thường). 
[Tuệ giác uê] uô thường sẽ 0ượt thắng những bất ổn uà bạn sẽ 
luôn uững chãi bất chấp tất cả những khó khăn này. [ Tuệ giác 
0ê] uô thường là stíc mạnh. Chông sai trên đường là không 
tránh khỏi. Vận dụng súc mạnh của tuệ siác 0ê 0ô thường 
uới sự chuyên cần, bạn sẽ được an lành. 


- Sayagyi U Ba Khin 


Mỗi đời người là trột sự chuẩn bị cho cái chết kế tiếp. Người 
có trí sẽ uận dụng tốt nhất cuộc sống nàu để chuẩm bị cho một 
cúi chết tốt đẹp. 


-S%.N.Goenka 


Một cái chêt mâu mực 


Bài uiết dưới đâu lần đâu tiên xuất hiện trong Bản Tin 
Vipassana (Vipassana NeusleHer), phiên bản Dhamma Giri 
tháng 4 năm 1997. 


H- sĩ Tara Jadhav tham dự khóa thiên Vipassana đâu 
tiên năm 1986. Sự tìm kiếm của bà đến đây kết thúc. 
Bà đã tìm thấy con đường tỉnh khiết của Dhamma và cảm thấy 
không cân phải thăm dò thêm bất kỳ phương pháp hay con 
đường nào khác. Với quyết tâm hoàn toàn, bà bắt đầu dấn bước 
trên con đường tu tập này. 


Vì Tara không còn bổn phận nào khác, bà dành hầu hết thời 
gian của bà cho việc tu tập trong Chánh pháp. Với một tích lũy 
tràn đầy paramiiä (ba-la-mật, những phẩm hạnh cao quý) trong 
quá khứ, bà có thể thực hành Vipassana dễ dàng. Như con cá 
trong nước không cân học bơi, Tara không cần đến bất kỳ sự 
huấn luyện đặc biệt nào. Chẳng nghi ngờ gì, bà đã bước đi trên 
con đường Chánh Pháp trong rất nhiều kiếp trước. 


Bà có kỹ thuật cũng như sẵn có phương tiện cho việc tu tập, 
và bà chú tâm hoàn toàn vào việc tận dụng tốt nhất thời gian 
của mình. Nhờ những phẩm hạnh mei/z (tâm từ) và karuna (tâm 
bi) cùng với khả năng cống hiến quên mình đã phát triển tốt, bà 
được chỉ định làm thiền sư phụ tá vào năm 1989 và thiên sư phụ 
tá cao cấp vào năm 1995. Bất chấp tuổi già, bà vẫn tiếp tục phục 
vụ Chánh Pháp với sự tận tâm cao quý. Trong khi hướng dẫn 
thiên sinh Vipassana, bà cũng không ngừng phát triển mạnh 
hơn pãramifã dang (bố thí ba-la-mật) của mình. 

Ở độ tuổi chín muôi 82, bà đến Dhamma Giri tham dự khóa 
thiển tự luyện dành cho các thiền sư phụ tá. Vào buổi sáng 
ngày 2 tháng 12 năm 1996, khóa thiên bắt đầu với thiên ãnãpãna 


57 


Nghệ thuật chết 


(quán niệm hơi thở) như thường lệ. Bà thực tập chuyên chú suốt 
ngày. Sau khi thiền tập trong thiên thất từ 6 đến 7 giờ chiêu, bà 
đến Thiên đường nghe Pháp thoại. 

Vào khoảng 7 giờ 30 chiêu, ngay khi Pháp thoại bắt đầu, bà 
quỳ gối, đầu cúi xuống chạm sàn trên bàn tay để ngửa với lòng 
tôn kính. Một lần, hai lần, và sau khi chạm đầu xuống sàn lần 
thứ ba, bà không ngẩng lên nữa. Bà đã trút hơi thở cuối cùng 
trong tư thế đảnh lễ của Giáo pháp theo truyền thống. 

Những thiên sinh nữ ngôi gần đó ngạc nhiên khi thấy bà 
lạy như vậy, bởi vì sự tôn kính thường được thể hiện ba lần chỉ 
vào cuối buổi Pháp thoại mà thôi. Tại sao bà lại thể hiện lòng 
tôn kính vào lúc bắt đầu buổi Pháp thoại? Trong cả ba lần, khi 
cúi người xuống bà đều lặp lại khe khẽ: “4zcca, anicca, anicca“ 
- những lời cuối cùng của bà. Làm thế nào họ có thể biết được 
đó là lời chào cuối cùng của bà trong đời này? 

Tất cả những thiêền sinh nghiêm túc đều được dạy rằng 
đừng bao giờ tỏ lòng tôn kính một cách máy móc. Chỉ khi tâm 
an bình, thể nghiệm được sự vô thường của những cảm giác tại 
đỉnh đầu, thì sự đảnh lễ mới có ý nghĩa. Tara đã luôn luôn cúi 
đầu đảnh lễ với chủ tâm này. Lân đảnh lễ cuối cùng của bà còn 
nhiều chủ tâm và ý nghĩa hơn nữa. 

Tara hẳn muốn nói với các chị em cùng thực hành Pháp 
rằng: “Irong đoạn cuối của cuộc đời, tôi chỉ có một mong muốn: 
Tôi sẽ xả bỏ tấm thân này trong lúc hành thiên trên mảnh đất 
Chánh Pháp này.“ Thệ nguyện mãnh liệt của bà đã được thành 
tựu. Tu tập vững chãi trong Vipassana, bước trên con đường 
giải thoát, bà đã sống một cuộc đời Chánh Pháp và cuối cùng 
thành tựu một cái chết mẫu mực. 


-S%.N.Goenka 


58 


Hỏi Đáp với Thầy Goenkaji - Phần I 


Hộ niệm những người thân yêu lúc sắp chết 


Câu hởi của thiên sinh 

Dường như mettã (tâm từ) có hiệu nshiệm, bởi 0ì trải nghiệm 
thông thường là khi ta sắp một con người thánh thiện, ta cảm thấu tốt 
hơn. Vậu khi ta chia sẻ mettä đến một nsười đã mất, liệu người đó có 
cảm thấu tốt hơn không? Cũng uậu, có người tin rằng khi cúng dường 
nhân danh nsười đã mất, ôns bà hay bạn bè, uiệc lành đó sẽ lợi lạc cho 
họ. Niềm tin đó có phù hợp uới Chánh pháp (Dhamma) không? 

Goenkaÿi trả lời 

Khi quý vị nói tâm từ “có hiệu nghiệm”, điều đó có nghĩa 
là gì? Có nghĩa là, nếu tâm quý vị thanh tịnh và đang thực 
hành 7ne//z, đó là quý vị đang tạo ra những rung động của meffã. 
Những rung động này có thể đi đến bất cứ nơi đâu - đến cảnh 
giới này hay cảnh giới khác, đến một cõi thấp hơn hay cao hơn, 
bất cứ nơi đâu. Khi những rung động 7mefa của quý vị tiếp xúc 
với những người quý vị hướng đến, người ấy sẽ cảm thấy hạnh 
phúc vì đó là những rung động của Chánh pháp, của bình an, 
của hòa hợp. 

Khi quý vị hiến tặng nhân danh người đã khuất và nói 
“Nguyện cho công đức hiến tặng của tôi đến với người này... “ 
Rõ ràng, bất kỳ những gì quý vị hiến tặng sẽ không đến với 
người đó, nhưng ý nguyện giúp đỡ là một từ tâm (eí/) và 
những rung động đó sẽ hướng đến cha ông hay bạn bè của quý 
vị, và các vị ấy sẽ cảm nhận được niêm hoan hỉ từ đó. Vì những 
rung động này có nên tảng là Chánh pháp nên sẽ có một điều 
gì đó xảy ra để giúp các vị ấy hướng về Chánh pháp trong kiếp 


59 


Nghệ thuật chết 


này hay kiếp sau. Đó là cách chúng ta giúp đỡ những người 
đang ở trong những cảnh giới thấp hơn, hay thậm chí ở những 
cảnh giới cao hơn. 

Và như vậy, quý vị nên hiến tặng gì? Quý vị hiến tặng điều 
quý nhất mà quý vị có - sự thiên tập của quý vị. Do đó, vào 
cuối mỗi giờ thiên tập hay cuối khóa tu thiền, quý vị nên hướng 
tâm đến tất cả những người thân thiết hay những người đã mất 
và nguyện: “Tôi xin chia sẻ công đức thiên tập của tôi đến với 
quý vị.“ Đó chính là tâm từ (me) của quý vị. Vì quý vị đã thực 
hành thiên, những rung động đến với người đó là những rung 
động mạnh mẽ của Chánh pháp. Quý vị đang chia sẻ công đức 
thiên tập với người đó. Đương nhiên là điều đó rất hữu ích. 

Câu hỏi 

Con lo sợ rằng những người đang già đi theo năm tháng sẽ tiếp 
tục đi trong luân hôi sinh tử bởi những bám chấp của họ - như trẹ 
con, nsười suốt đời không ngớt lo âu, 0à một cụ bà bạn gân đất xa trời 
luôn cảm thấu bà đã bị xử tệ trong suốt cuộc đời. Liệu có thể làm được 
điều gì [để eiúp họ]? Có lẽ lòng từ có thể giúp chăng? 

Trả lời 

Đúng vậy. Là tâm từ (me//Z). Thêm vào đó, hãy tiếp tục giải 
thích luật tự nhiên: quý vị càng lo buồn càng có hại cho chính 
quý vị. Và có một kỹ thuật có thể giúp quý vị thoát khỏi sự lo 
buôn ấy. 

Không ai có thể nói chắc, nhưng có thể những người này đã 
có hạt giống Chánh pháp từ trong quá khứ. Nếu họ nhận được 
thêm những lời khích lệ, có thể họ sẽ đến với Chánh pháp và 
học cách tự giải thoát mình khỏi khổ đau. 


Câu hỏi 
Nếu cha mẹ của con đã mất, cơn có thể làm lợi lạc cho họ bằng 


cách nào chăng? 


60 


Hồi Đáp với Thầy Goenkaji - Phần I 


Trả lời 

Vâng, quý vị có thể làm được. Sau mỗi lần ngôi thiên, quý 
vị hãy nghi đến họ và chia sẻ công đức với họ: “Tôi xin chia sẻ 
bất kỳ công đức nào tôi có được với cha mẹ. Nguyện cho cha mẹ 
được bình an và hạnh phúc.“ Những rung động đó sẽ đến với 
cha mẹ quý vị dù họ đang ở bất kỳ nơi nào. Không phải những 
rung động ấy tự nó sẽ làm được điều kỳ điệu nào cho họ; đúng 
hơn, cha mẹ quý vị sẽ được hướng về Chánh pháp, và biết đâu 
nhờ vậy họ có thể tìm được chánh đạo. Đây là cách duy nhất: 
hãy chia sẻ công đức của quý vị. 

Câu hỏi 

Làm thế nào có thể giúp người thân trons sia đình ào lúc cận Hử? 

Trả lời 

Nếu những thành viên trong gia đình là người hành thiên 
Vipassana thì điều đó luôn mang lại lợi ích cho người sắp mất. 
Cần sắp xếp để có mặt với người sắp ra đi để hành thiên và chế 
tác tâm từ. Khi mọi người bình tĩnh và yên lặng thì đó là một sự 
hỗ trợ tuyệt vời cho người sắp chết, và cũng sẽ giúp cho người 
ấy giữ được tâm an bình, thanh thản lúc từ trần. 

Câu hỏi 

Những người sắp tất phải chịu nhiêu đau đớn thường được cho 
đùng những loại thuốc giảm đau rất trạnh như là torphine. Đối uới 
một thiền sinh, cố gắng chịu đựng cơn đau đề giữ tâm tỉnh siác uào 
lúc chết có phải là điều tốt hơn không? 

Trả lời 

Điều đó còn tùy thuộc việc thiên sinh ấy có thể chịu đau 
đến mức nào vào lúc đó. Nếu vì quá đau, người ấy phản ứng 
với sân hận: “Ôi, đau quá không chịu nổi!“ thì không chắc gì 
người ấy sẽ ra đi với sự bình tâm. Do đó, hãy để người ấy dùng 
thuốc giảm đau. 


61 


Nghệ thuật chết 


Tuy nhiên, nếu thiển sinh này giải quyết được nỗi đau với 
sự bình tâm, muốn quán sát mọi thứ đúng thật, thì đừng áp đặt 
bất kỳ điều gì. Khi một thiền sinh lúc lâm chung có thể quán sát 
nỗi đau một cách điểm nhiên mà không cân đến thuốc men, thì 
đó là sự chọn lựa của người ấy. 


Lúc mẹ tôi sắp mất, bà không vui khi chúng tôi trao bà 
những viên thuốc ngủ, thường làm mắt bà trĩu nặng. Thậm chí 
sau khi uống thuốc, bà vẫn không ngủ. Bà nói: “Mẹ hoàn toàn 
vui dù không ngủ. Sao các con lại muốn cho mẹ ngủ?“ Bà nghĩ 
rằng, thuốc giảm đau không cân thiết và gây trở ngại cho việc 
thiên tập của bà. 

Đông thời, có một bà cụ hàng xóm cũng sắp ra đi vì bệnh 
ung thư. Cơn đau đối với bà ấy là không thể chịu nổi. Phòng bà 
ở lầu bốn nhưng ở lâu một cũng có thể nghe tiếng la khóc của 
bà. Vì vậy, tất cả đều tùy thuộc vào thái độ của người bệnh. 


Câu hỏi 


Nếu người sắp mất là một thiền sinh, chúng ta có thể giúp như 
thế nào? 


Trả lời 

Điều này thật tuyệt vời. Hãy cùng thiển với người ấy. Hãy 
chia sẻ tâm từ. Cùng lắng nghe lời kinh tụng. Vì người ấy là một 
thiển sinh nên những điều này có thể thực hiện đễ dàng. 


Quý vị có thể nhắc nhở người ấy thực hành znãpzna (quán 
hơi thở), hay nếu họ có thể ghi nhận cảm giác, hãy chú tâm đến 
những cảm giác đó. Tương tự như vậy, hãy nhẹ nhàng giúp họ 
duy trì sự tỉnh giác về anicca (vô thường). Là một thiền sinh nên 
người ấy sẽ tiếp nhận, vì thế hãy hướng dẫn họ ngay cả trong 
lúc hành thiền. Một thiên sinh có thể giúp làm việc này, trong 
khi những người khác có thể ngôi thiên. Cùng lắng nghe một 
đoạn kinh tụng nào đó, âm thanh nhỏ vừa đủ nghe, đừng quá 
lớn. Ngay cả với một thiền sinh nhiều kinh nghiệm thì âm thanh 


62 


Hồi Đáp với Thầy Goenkaji - Phần I 


lớn quá vẫn có thể làm căng thẳng. Bài kinh Từ bị (Karanja- 
mettã Sufia) và bài kinh Hạnh phúc (Mangala Suiia) hẳn sẽ mang 
lại nhiều lợi lạc. 

Nếu không được vậy, hãy giữ yên lặng. Những thành viên 
trong gia đình, ngay cả khi họ không phải thiên sinh, cũng sẽ 
cảm nhận được thế nào là thiên. Họ sẽ biết rằng một thiên sinh 
Vipassana sắp ha đời, và họ nên tránh tạo ra một không khí 
buôn thảm hay sâu đau có thể làm người sắp ra đi nhuốm thêm 
ưu phiên. Mọi người phải hết sức cẩn thận. 


Câu hỏi 
Nếu người sắp mất không phải là thiên sinh, ta có thể đơn phương 


đưa ra lời khuyên Chánh pháp khi người nàu trơng quá khứ đã không 
quan tâm đến Chánh pháp hay không? 

Trả lời 

Không nên. Nếu người ấy vẫn không có chút niềm tin nào 
đối với Chánh Pháp mà quý vị đưa ra lời khuyên, người ấy có 
thể phát sinh phản ứng tiêu cực - “Những người này đang nói 
cái quái gì vậy?” - và việc này sẽ rất có hại. Đó là lý do vì sao 
ngay cả trong các khóa tu, chúng ta không giảng pháp trừ phi 
có người thỉnh cầu. Chánh pháp chỉ có thể trao cho những ai 
sẵn sàng tiếp nhận mà thôi. Nếu người ấy chưa sẵn sàng tiếp 
nhận, có nghĩa là người ấy không thỉnh cầu Chánh pháp và do 
vậy ta đang áp đặt. Vào lúc hấp hối, nếu quý vị cố áp đặt điều 
gì, những tiêu cực sẽ phát sinh trong tâm người ấy, như vậy là 
quý vị đang bắt đầu làm hại họ. Tuy nhiên, nếu quý vị cảm thấy 
người ấy có ý hướng tích cực hướng đến Chánh pháp, dù họ 
chưa từng tham gia khóa thiên, và họ có thể trân trọng những 
øì quý vị nói thì quý vị có thể chia sẻ đôi điều về Chánh Pháp. 


Hỏi 


Một thiền sinh Vipassana có thể giúp được bạn bè uà người thân 
sắp tất không? 


63 


Nghệ thuật chết 


Trả lời 

Nếu người sắp mất là một thiên sinh Vipassana, thì những 
thiên sinh khác có thể ngôi cạnh và hành thiền Vipassana. Điều 
này giúp làm cho bầu không khí có thêm những rung động tinh 
khiết mang tình yêu thương, lòng từ đến cho người bạn hay thân 
nhân này. Như vậy giúp cho người này giữ được tâm thanh tịnh 
lúc lâm chung. Điều này đã được chứng kiến nhiều lân. Cho dù 
người sắp ra đi không phải là một thiền sinh Vipassana, việc 
hành thiền vẫn giúp cho bầu không khí quanh người ấy được 
tinh khiết hơn, nhưng rõ ràng là sẽ không được hiệu quả như 
đối với một thiền sinh. 


64 


Jatfipi dukkha, 
jardpi dukkha, 
byqdhipi dukkho, 
maranampi dukkham, 
appiyehi sampayogo dukkho, 
pù/chi vippayogo dukkho, 
yampiccham na labhafi tampi dukkham, 
sankhittena pañcupadanakkhandha dukkha. 


- Dhammacakkappavattana Sutta, 
Samyutta Nikãya 5.1081 


Sinh là khổ. 

Già là khổ. 

Bệnh là khổ. 

Chết là khổ. 

Nhận chịu cảm thọ khó chịu là khổ. 

Mất đi cảm thọ dễ chịu là khổ. 

Không đạt được điều tong câu là khổ. 

Tóm lại, năm uấn bám chấp là khổ. 
- Kinh Chuyển Pháp Luân, 
Tương ng Bộ Kinh, 5.1081 


65 


66 


Susan Babbitt 


Chỉ khoảnh khắc hiện tại 


Susan Babbilt là giáo sư tại Đại học Queen ở thành phố 
Kinsston, Ontario, Canada từ năm 1990. Cô tham dự khóa 
thiền Vipassana đầu tiên uào năm 2004 0à từ đó đến nau đã 
phục uụ một khóa tu 10 này, hoàn thành một khóa tu 20 
nsùu. Cuộc phỏng uấn đâu tiên [dưới đâu] diễn ra uào năm 
2006 0à lân thứ hai uào năm 2007. Susan uẫn tiếp tục giảng 
dạy ở Đại học Queen, thiền tập hằng nsày 0à đã dừng được 
căn bệnh ung thư từ năm 2013. 


Bà Virsimia: Cô có thể cho biết làm thế nào cô biết đến Vipassana 
0à khón tu đâu tiên của cô như thế nào? 


Cô Susan: Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạng cấp 
tính vào tháng Tám năm 2003. Cho đến thời điểm đó, cả đời tôi 
chưa bao giờ bệnh tật hay phải dùng thuốc men gì. Tôi thậm 
chí là chưa từng bị cảm cúm. Kết quả chấn đoán ung thư là 
một đòn tấn công tàn khốc vào nhận thức của tôi về chính bản 
thân mình: Tôi là ai? Đột nhiên, tôi trở thành một người bệnh 
nghiêm trọng. Tôi tìm mọi cách để vượt qua kinh nghiệm này. 
Ban đâu, có người giới thiệu với tôi một phương pháp gọi là 
“hướng tâm quán tưởng”. Đây là một dạng tưởng tượng những 
suy nghi tích cực. Tôi đã cố gắng thực hành trong nhiêu tháng 
như một cách để trốn chạy nỗi sợ hãi về những gì đang diễn ra. 
Tôi đã sử dụng các băng ghi âm hướng dẫn. 

Sau đó, Maureen, một người bạn tôi cũng mắc bệnh ung thư 
và có tiến triển tốt sau điều trị, nhưng đã qua đời. Tôi đột nhiên 
hiểu ra rằng, cách duy nhất để tôi có thể chung sống với ung 
thư là chấp nhận sự thật: sống hay chết hoàn toàn nằm ngoài 
khả năng kiểm soát của tôi. Nhiều người đã nói với tôi: “Điều 
này sẽ không xảy ra với cô đâu! Trường hợp của cô thì khác.” 


67 


Nghệ thuật chết 


Nhưng tôi không thể thấy được khác biệt giữa tôi và Maureen 
như họ nói. Tôi biết rằng những gì đã xảy ra cho cô ấy cũng 
có thể xảy đến cho tôi. Phương pháp “suy nghĩ tích cực” làm 
người ta tin rằng mình có một phần khả năng kiểm soát, và tất 
nhiên ta quả thật có kiếm soát được một phần nào đó, nhưng 
kết quả cuối cùng không nằm trong sự kiểm soát của ta. 

Tôi thấy rõ rằng tôi phải có khả năng nhìn thẳng vào những 
gì xảy ra cho tôi như nó vốn là như vậy, để chấp nhận rằng cái 
chết là điều thực sự có thể xảy ra. Tôi quyết định phải có khả 
năng chờ đón tình huống xấu nhất và chung sống với nó. Nghĩa 
là, tôi phải sống với ý thức rõ ràng về những gì rất có thể xảy 
đến với tôi. Về mặt thực tiễn, dường như đây là điều hợp lý 
nhất. Lúc đó, tôi chưa biết gì về thiên hay Vipassana. Tôi từng 
đọc đâu đó, trong những sách về ung thư, nói rằng thiên là 
một phương pháp tốt mà những bệnh nhân ung thư nên học. 
Nhưng tôi không biết cách thiên như thế nào và khi tôi thử làm 
thì thất bại. 


Không lâu sau cái chết của Maureen, các bác sĩ để nghị tôi 
tiến hành hóa trị, điều mà tôi không mong đợi. Tôi ghét cái ý 
tưởng hóa trị này. Tôi đã từng phải phẫu thuật chân rồi sau đó 
xạ trị. Những điều này tôi có thể chịu đựng được, nhưng mọi 
thứ về hóa trị thật khủng khiếp với tôi, cứ nghĩ đến việc tôi sẽ 
lâm bệnh, rằng dáng vẻ tôi trông bệnh hoạn, rằng mọi người 
đều sẽ thấy biết tôi bị bệnh, rằng việc này sẽ kéo dài từ tháng 
Ba đến tháng Tám, trong suốt mùa xuân và mùa hè năm 2004, 
5 tháng dài... Tôi giận dữ và tức tối, tự nhủ: “Làm sao mình có 
thể qua được 5 tháng này chứ?” 

Tôi thực không muốn trải qua những tháng trị liệu này với 
tâm trạng giận dữ và tức tối như thế, nên tôi đã đến gặp một 
nhân viên xã hội tại Trung tâm Ủng bướu Khu vực Kingston 
và hỏi: “Cô có giải pháp gì cho tôi không?“ Cô ta đưa tôi một 
quyển sách về Phật giáo và tôi bắt đầu đọc. Sách nói về lòng 
bi mẫn và tâm từ, nhưng sau khi đọc khoảng bốn chương tôi 
mang sách đến trả lại. Tôi hỏi: “Về mặt thực tiễn, những điều 


68 


Chỉ khoảnh khắc hiện tại 


này làm sao giúp tôi vượt qua 5 tháng hóa trị?” Tôi thất vọng vì 
không có một hướng dẫn thiết thực nào. 


Song tôi vẫn nghĩ về thiền và sực nhớ đến khóa thiên 
Vipassana mà tôi từng được nghe qua. Tôi nghi, đúng rồi, nếu 
tôi muốn học cách thiên, có lẽ tôi cũng phải học cho đến nơi đến 
chốn; ta chỉ có thể học thiền bằng cách thực hành thôi. 


Tôi tìm được một mẫu đơn và ghi danh vào khóa tu. Tôi 
không biết gì về khóa tu, ngoại trừ việc đó là khóa dạy thiên. 
Thế rồi, tôi tự cam kết dành ra 10 ngày, từ ngày 24 tháng Ba đến 
ngày 4 tháng Tư năm 2004, bắt đầu chỉ vài ngày sau đợt hóa trị 
đầu tiên. 

Khóa tu đã cực kỳ khó khăn đối với tôi, và trong 3 ngày 
đầu tiên, tôi tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Vào ngày thứ 4, khi 
Vipassana được giảng dạy, tôi bắt đầu có hứng thú hơn. Vào 
lúc Maureen qua đời, bằng cách nào đó tôi đã hiểu được rằng 
tôi cân có khả năng nhìn thẳng vào mọi sự vật đúng thật như 
chúng đang hiện hữu, có khả năng nhìn vào thực tiễn cái chết 
có thể đến và phải sống đối diện với nó. Tôi đã không còn muốn 
tô điểm cho mọi thứ có vẻ tốt đẹp hơn bản chất của chúng — cứ 
mãi hy vọng viển vông về những tin tốt lành, cứ mãi lo sợ về 
tin xấu. Khi ấy tôi đã quyết định rằng tôi không thể sống theo 
cách luôn tìm kiếm những phương cách để tách mình ra khỏi 
những người xấu số. 

Với bệnh ung thư, ít nhất là với loại ung thư tôi mắc phải, 
không thể nào trở lại với cuộc sống như trước. Bạn phải đi chụp 
CT mỗi vài tháng và mỗi lần như vậy đều thực sự có khả năng 
nhận được tin xấu. Tôi không muốn đánh mất cuộc đời mình 
trong nỗi sợ hãi. Tôi hiểu rằng nếu tôi không đối diện và chấp 
nhận thực tế cái chết có thể đến, thì nỗi sợ sẽ luôn lẩn khuất 
quanh tôi, sẵn sàng để hạ gục và làm tôi kiệt sức bất kỳ khi nào 
có những chỉ dấu rằng mọi việc không diễn ra như tôi mong 
muốn. Tôi quyết định phải có khả năng đối diện với thực tại của 
mình và chấp nhận nó như vốn là như vậy, để sống chung với nó. 


69 


Nghệ thuật chết 


Vì vậy, tôi ngạc nhiên khi biết rằng Vipassana chính xác là 
sự thực hành quan sát thực tại của bạn như chính nó đang hiện 
hữu, chứ không phải theo như bạn mong muốn. Đó là sự quan 
sát toàn bộ kinh nghiệm thân và tâm của bạn từ giờ này sang giờ 
khác một cách có hệ thống. Nhờ đó bạn sẽ đạt được một hiểu 
biết thực nghiệm ngày càng gia tăng về bản chất đích thực sự 
hiện hữu của mình, xét đến cùng là không thường tôn. Không 
có chuyện biến xấu thành tốt như quá nhiều người dường như 
cố làm với bệnh tật và cái chết. Thay vào đó, bạn nhìn sự vật 
theo đúng cách thức chúng đang hiện hữu, chính là cách thức 
[vận hành] của toàn thể vũ trụ: không ngừng thay đối. Và khi 
bạn đạt được sự tỉnh giác như thế, vốn nhất thiết phải được thể 
nghiệm, nghĩa là một sự tỉnh giác được cảm nhận, thì thật vô 
nghĩa khi đồng hóa bản thân mình với điều tốt hay điều xấu để 
rồi trở nên suy sụp bởi hy vọng quá độ hay lo sợ không cùng. 

Thật kỳ lạ là bằng cách nào đó, qua trực giác, tôi nhận ra 
rằng tôi không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi bệnh tật và cái chết, trừ 
phi tôi có thể nhìn sự trải nghiệm căn bệnh ung thư của mình 
theo cách tôi tệ nhất có thể có và sống được với điều đó. Tôi 
không có ý là chỉ để chịu đựng căn bệnh, mà là để sống đối mặt 
với thực tại đó, với sự tỉnh giác hoàn toàn về bản chất tạm bợ 
trong sự hiện hữu của tôi, thậm chí nhìn thấy được vẻ đẹp của 
bản chất huyền bí không ngừng thay đổi đó. 

Tôi học được từ khóa thiên Vipassana rằng đây là những gì 
đức Phật đã giảng dạy, không phải một tín ngưỡng, mà là một 
phương pháp thực tiễn để luyện tâm, nuôi dưỡng sự tự do thoát 
khỏi những mong đợi bao trùm, vốn dẫn dắt ta đến chỗ nghĩ 
rằng cuộc sống luôn phải diễn ra theo một cách nào đó - những 
mong đợi làm ta khổ đau khi không đạt được, mà sự không đạt 
được đó gần như là chắc chắn. 

Dĩ nhiên tôi vẫn còn giận tức về căn bệnh ung thư vì lẽ ra 
không nên xảy đến với tôi. Thế mà nó đã xảy ra, và tôi biết rằng 
tôi không thể xua đuổi nó đi. Tôi cũng biết rằng tôi phải thoát 
ra khỏi tầm kiểm soát của những mong đợi vô căn cứ, rằng 
cuộc sống của tôi phải như thế nào, và dấn bước với sự tỉnh giác 


70 


Chỉ khoảnh khắc hiện tại 


hoàn toàn. Tôi khám phá ra rằng, sự thực hành đơn giản chú 
tâm vào thực tại hiện hữu của chính cơ thể mình và ý thức rõ vẻ 
bản chất của nó — một ý tưởng quá đơn giản - chính là phương 
tiện tôi cân đến để trải qua hóa trị và nhiều thứ khác nữa. 

Một điều cụ thể tôi học được từ khóa tu đầu tiên đã thật 
sự lôi cuốn tôi trong thực hành Vipassana là phương pháp này 
hoàn toàn thiết thực. Tôi không nhất thiết phải tin vào bất kỳ 
thực thể hay sức mạnh vô hình nào, không phụ thuộc vào bất 
kỳ ai hay bất kỳ thứ điều gì bên ngoài chính tôi: không có biểu 
tượng, không trang phục đặc biệt, không nghi lễ hoặc nghi thức. 
Vipassana là một công cụ thiết thực để rèn luyện tâm. Tôi ý thức 
rõ mình đã phí biết bao thời gian trong đời khi buông thả tâm 
không kiểm soát, lang thang đi nơi khác, sống lại những hôi ức 
xưa hay quần quanh vô ích trong cùng những bất ổn và những 
nỗi lo sợ cũ. Vipassana dạy cách kiểm soát tâm thức để chúng ta 
có thể sống trọn vẹn trong thế giới này như nó đang hiện hữu, 
thay vì mãi mãi trốn chạy vào vọng tưởng hay bực tức. 


Như thế, Vipassana đã giúp tôi vượt qua giai đoạn hóa trị 
khủng khiếp cùng với những hệ quả của nó. Tôi không phải cố 
gắng nhìn việc hóa trị như một điêu tốt đẹp. Kỳ thực, tôi thấy 
kinh nghiệm hóa trị đó là không thể chấp nhận. Nhưng tôi cũng 
có thể nhìn nó một cách khách quan trong chừng mực nào đó và 
nói: “Đây là những gì đang xảy ra trong hiện tại.“ Tôi đã chấp 
nhận nó như là thực tại của tôi vào lúc đó, như nó vốn là như vậy, 
và sẽ khởi đâu lại từ chỗ đó mà không hối tiếc hay thất vọng. 


Sau khi xong đợt điều trị, tôi tham dự khóa tu Vipassana 
thứ hai vào cuối năm 2004. Mặc dù lúc đó không phải đối đâu 
với ung thư, tôi cũng có nhiều thứ khác phải lo liệu. Khóa thứ 
hai này hầu như khó khăn hơn khóa đầu tiên, ngoại trừ việc lần 
này tôi hiểu được tại sao tôi làm những gì đang làm. Khóa này 
có nhiều đau đớn về thể chất. Tôi không cần tham vấn với thiền 
sư vì tôi biết tôi cân phải làm gì và tôi cũng biết điều mà thiển 
sư sẽ nói với tôi. Tôi chỉ nhìn vào cơn đau hết lân này đến lần 
khác và thực hành sự bình tâm. 


Z1 


Nghệ thuật chết 


Vào cuối khóa, thiên sư gọi tôi ra nói chuyện và bảo: “Cô 
đã hành trì đến cùng, chấp nhận thực tại với sự tỉnh giác; đó là 
tất cả những gì cô có thể làm. Nhiệm vụ của cô là hãy luôn tỉnh 
giác, ngay cả khi phải kinh nghiệm những điều không dễ chịu.” 


Khóa tu đó thật quan trọng vì tôi nhận ra mình có rất nhiều 
việc khác phải đương đâu bên cạnh căn bệnh ung thư. Ủng thư 
chỉ là một chuyện trong đời tôi và thậm chí có lẽ không phải là 
nguyên nhân quan trọng nhất của những điêu tiêu cực, vì vậy 
tôi có động lực để tiếp tục tu tập. 


Bà Virginia: Chuyện gì đã xảU ra sau khóa t thứ hai của cô? 


Cô Susan: Đến mùa hè năm 2005, cuộc sống của tôi đã trở 
lại bình thường. Tôi đã sử dụng lại được đôi chân mình và hoàn 
toàn trở lại với công việc. Tôi đang chuẩn bị nghỉ phép thì vào 
tháng Chín, chân tôi bị liệt trở lại. Vào ngày 1 tháng Mười, khi 
kỳ nghỉ phép ba tháng của tôi thực sự bắt đầu, tôi nhận thấy 
một khối u khác trên chân. Tôi biết đó là ung thư tái phát, thậm 
chí trước cả khi các bác sĩ biết được. Cả tháng Mười ấy đã cực kỳ 
khó khăn vì tôi biết là ung thư tái phát nhưng không biết nó có 
đi căn đến đâu không. Hơn nữa, các bác sĩ đã không xác nhận 
việc ung thư tái phát và tôi thực sự không thể nói với mọi người 
về việc này. Phải chờ đến ngày 28 tháng Mười họ mới có thể 
chụp CT để xem liệu ung thư có đi căn hay không. 


Bốn tuân đó thật là địa ngục! Tôi biết ung thư tái phát nhưng 
không biết sự lan rộng của nó. Tôi sắp phải trải qua toàn bộ mọi 
việc một lần nữa. Công việc của tôi sẽ một lần nữa bị gián đoạn 
và tôi chắc rằng lần này tôi có thể bị mất đôi chân. Bạn làm gì 
với tất cả những ý nghĩ này? Tất cả những øì bạn có là tâm thức 
của bạn và nỗi sợ cứ ám ảnh không thôi. Bạn đi đâu để trốn 
chạy tâm mình? Tôi nghĩ, nếu tôi không học thiên chắc tôi điên 
lên mất. Tôi có thể dễ dàng ngã vào hố sâu tuyệt vọng và không 
ai có thể chê trách tôi, bởi điều đó hoàn toàn hợp lý. 

Thay vì vậy, tôi thường ngôi xuống giữa những cảm xúc 
mạnh mẽ đang làm suy sụp mình, tập trung tâm ý và kiên nhẫn 


72 


Chỉ khoảnh khắc hiện tại 


quan sát những cảm giác, đôi khi gần trọn đêm, và cuối cùng 
những nỗi sợ mất đi ảnh hưởng của chúng. Tôi nhận ra rằng 
tôi có thể sống chung với những nỗi sợ và buôn đau, giống như 
nhìn thẳng vào bóng tối, và cuối cùng cảm thấy chút bình an, 
biết rằng sự việc phải như vậy, ít ra là vào lúc này. Tôi thực sự 
thu xếp để làm được một việc gì có ích vào tháng đó. Tôi giúp 
mẹ chuẩn bị cho chuyến đi Ireland của bà và tôi đã làm được 
những việc khác mà tôi cần phải làm, tương đối một cách bình 
thường. 

Tôi tìm cách để suy ngẫm về cái chết có thể đến. Ai đó đưa 
cho tôi quyển sách của một vị sư Phật giáo người Việt. Những 
tư tưởng về sống chết của ông có ý nghĩa đối với tôi, chỉ ra 
rằng chúng ta như những con sóng trong biển cả. Những con 
sóng dâng trào và biến mất nhưng biển vẫn còn đó. Mỗi người 
đều có quyền sống cuộc đời như một con sóng, nhưng chúng ta 
cũng cần sống cuộc đời mình như nước. Cuộc sống không mất 
đi, nó chỉ thay đổi dạng thức, giống như nước trong đại dương, 
không ngừng lưu chuyển. Tôi cũng đọc nhà thơ Rumi, người Ba 
Tư, nói lên nhiều điều tốt đẹp về sự chấp nhận. Tuy nhiên, khi 
gân đến ngày 28 tháng 10, tôi thấy rằng tất cả những tư tưởng 
tốt đẹp kia không làm được gì để xoa dịu nỗi lo sợ rằng chụp 
CT có thể cho tôi biết ung thư đã di căn. 


Thế là vào ngày đó, khi sẵn sàng cho buổi hẹn, tôi nhận 
ra mình quay lại hành thiền Vipassana, bằng cách thể nghiệm 
đơn thuân sự sinh diệt về mọi mặt giác quan trên toàn bộ cấu 
trúc thân thể. Trong Vipassana, bạn thể nghiệm, thông qua việc 
quan sát các cảm thọ, bản chất đích thật của mọi sự tồn tại — 
chuyển động, tạm thời, nhưng rất thực. Khi bạn kinh nghiệm 
thực tại của mình như thế, làm sao bạn còn có thể lo sợ? Vì khi 
bạn nhận thức bản thân mình như một phân cấu thành của hiện 
tượng tự nhiên lớn hơn không ngừng trải rộng, thì điều không 
chắc chắn không còn đe dọa hay quá đáng sợ nữa. Giờ đây nó 
được sẵn sàng đón nhận, không xa lạ, và vì vậy dễ dàng hơn để 
sống với nó. Tôi đã bình tĩnh khi đến bệnh viện và thậm chí còn 


73 


Nghệ thuật chết 


nói chuyện với một sinh viên về luận văn của em ấy khi đang 
chờ chụp CT. Hóa ra hôm đó tôi nhận được tin tốt lành. 


Thật quá đỗi ngạc nhiên khi nhận ra rằng trước đây tôi đã 
không nghĩ nhiều về khác biệt giữa sự hiểu biết bằng lý trí và 
hiểu biết qua kinh nghiệm. Tôi luôn cố tìm cách chuẩn bị đón 
nhận những tin chẳng lành bằng cách trang bị cho mình nhiều 
ý tưởng. Cuối cùng, tôi khám phá ra rằng, tất cả những ý tưởng 
hữu ích mà tôi đã thu thập chỉ cho tôi một số hiểu biết mang 
tính tri thức mà thôi, nhưng không giúp xoa dịu được nỗi sợ 
hãi. Sự hiểu biết bằng tri thức thường không phải là hiểu biết 
thực sự. Sau cùng, tôi phải trực nhận sự thật về sự sống và cái 
chết thông qua sự tỉnh giác với các cảm thọ trên thân. Chính sự 
tỉnh giác thực tiễn được cảm nhận này, chứ không phải những 
lý thuyết thuần tri thức, đã giúp tôi vượt qua khó khăn ngày 
hôm đó. 

Bà Virgimia: Nhận thúc đó có giúp cô thêm tự tin trong tiến 
trình tu tập của trình hay không? 


Cô Susan: Vâng, đúng vậy. Tôi nhận ra sai lâm của mình 
là cứ luôn tìm kiếm một sự hiểu biết mang tính lý thuyết về cái 
chết, và không một sự hiểu biết nào đơn thuần bằng lý trí về cái 
chết có thể giúp tôi đối diện với nó. Tất cả chúng ta biết rằng, 
về mặt lý thuyết, ta có thể chết bất kỳ lúc nào, nhưng ta không 
tin rằng sự thật này thực sự đúng với mình. Điều này rất trừu 
tượng. Chúng ta tin vậy, nhưng không cảm nhận được sự thật 
mà chúng ta tin. Vì vậy niềm tin này không đóng vai trò thực sự 
nào trong cách sống của chúng ta. Đó là một sự thật chẳng có gì 
quan trọng đối với cuộc đời ta. Thiên là sự thể nghiệm bản chất 
bất định của hiện hữu từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc 
khác, từ giờ này sang giờ khác. Và thông qua sự thể nghiệm như 
thế, cái chết không còn là trừu tượng, vì thực thể của nó hiển 
hiện rõ ràng trong mỗi khoảnh khắc với chánh niệm. 


Tôi đã bắt đầu xạ trị tại bệnh viện Princess Margaret ở 
Toronto. Tôi ở lại khu nội trú của bệnh viện khoảng 5 tuần, đi 
đến bệnh viện mỗi ngày 2 lần để làm xạ trị, rất đau đớn. Tôi 


74 


Chỉ khoảnh khắc hiện tại 


cảm giác mình không có chút cân bằng nào suốt khoảng thời 
gian này. Tôi rất đau đớn và không muốn xa nhà. Tôi cảm thấy 
thể chất mình suy nhược và mất hết hy vọng. Ta rất dễ rơi vào 
tuyệt vọng khi cảm thấy thể chất mình quá tôi tệ. 


Vào lúc đó, tâm không mấy an ổn, nhưng tôi nhớ lời một 
trong những người hướng dẫn Vipassana đã nói với tôi: “Nếu 
bạn không duy trì được sự quân bình nơi tâm trí, chỉ cần nhận 
biết rõ là tâm trí bạn đang mất quân bình và rồi hãy tiếp tục 
hành trì.“ Đây là một phần giáo huấn hết sức hiệu quả của Đức 
Phật. Sự thành tựu không đến ngay lập tức. Khi mọi thứ trở 
nên tôi tệ, tôi vẫn có thể nhìn vào thực tại của tôi như nó thật là, 
nhận biết rõ bản chất rốt cuộc là vô thường của nó, và khởi sự 
trở lại ngay từ chỗ đó. 


Ca phẫu thuật cắt bỏ khối u và cứu lấy chân tôi đã kéo dài 
13 tiếng đồng hồ và sự hồi phục rất khó khăn. Cuối cùng, tôi 
trở về nhà và bắt đầu vật lý trị liệu. Lúc này là tháng Tư năm 
2006. Ủng thư đã qua rồi, mùa xuân cũng đã đến và tôi đã bắt 
đầu đi đứng được trở lại. Nhưng chỉ một tuân sau khi xuất viện, 
họ báo rằng ung thư đã di căn vào trong phổi. Đây là một tin 
khủng khiếp vì khi ung thư đã di căn thì tiên lượng rất xấu. 
Họ nói tôi có 20 phần trăm cơ hội sống được 5 năm nữa, và tất 
nhiên là điều này quá khó chấp nhận. 

Tôi bấn loạn vì điều này trong khoảng ba, bốn ngày và cũng 
như hồi tháng 10 năm 2005, tôi lại nhận ra rằng tôi phải nhìn 
thẳng vào nỗi sợ hãi và sự thất vọng, rồi chờ đợi. Một lân nữa, 
tôi rất biết ơn vì có được một phương pháp để đương đầu với 
tình huống này, để đối diện với tâm tôi và sự vây hãm của sợ 
hãi. Người khác sẽ cố gắng giúp đỡ trong những trường hợp 
như thế này nhưng cuối cùng bạn cũng bị bỏ lại với tâm của 
bạn. Bạn cô đơn trong sự bấp bênh và thống khổ. Tôi thường 
ngồi thiên giờ này qua giờ khác và cuối cùng tôi thấy mình có 
thể bình yên với nỗi khổ. Tôi có thể nói về khả năng mình sắp 
chết và thậm chí đùa cợt về điều đó, thật đáng kinh ngạc. 


75 


Nghệ thuật chết 


Khi tôi chấp nhận được tình huống, tôi nhận ra rằng cái 
khó chấp nhận của ý nghĩ về cái chết không phải ở chỗ tôi sẽ 
chết sớm, ở tuổi 53 thay vì là 83 như tôi luôn mong muốn, mà 
là ở chỗ thế nào tôi cũng phải chết. Không phải việc chết sớm là 
khó chấp nhận, mà chính là tự thân cái chết. Tôi nhận ra chính 
cái chết mới là điều tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra với tôi, chứ 
không phải chuyện chết sớm hay chết vì ung thư. 

Một trong những tư tưởng mà tôi đã dựa vào để cố chấp 
nhận cái chết là điều Albert Einstein từng nói: “Chúng ta sợ 
chết vì chúng ta bám vào ý tưởng ta là cá biệt, nhưng nếu ta 
có thể thấy được mình là một phần trong sự hiển bày của vũ 
trụ, tuyệt vời trong sự phức hợp và huyền bí của nó, chúng ta 
sẽ không quá sợ hãi.” Đây là điều mà thiên tập cho phép tôi 
thực hiện bằng trải nghiệm, để thấu hiểu chính tôi như một 
phần trong sự hiển bày của vũ trụ, tuyệt vời trong sự huyền 
bí của nó. Điều mà chúng ta làm khi thiên tập là trải nghiệm, 
giờ này qua giờ khác, sự sinh và diệt, sự vô thường, của tất cả 
cảm giác trên thân. Thực tại của tôi, toàn bộ cấu trúc thân tâm, 
là vô thường, biến chuyển không ngừng từ khoảnh khắc này 
sang khoảnh khắc khác, giống hệt như toàn thể vũ trụ. Mọi thứ 
tôi thuộc về cũng luôn thay đổi, từng khoảnh khắc, và hơn nữa 
nhờ vậy mà tuyệt vời. Vào cuối đời, Einstein nói rằng cái chết 
phải được tiếp cận một cách trang trọng. Đó là, không sợ hãi cái 
mà ta không thể trốn chạy. Bản chất sự hiện hữu của chúng ta 
là, mỗi chúng ta là một phần cấu thành trong sự hiển bày mầu 
nhiệm của vũ trụ. 


Chính nhờ thông qua thực hành thiên tôi nhận ra rằng tôi 
có thể thể nghiệm bản thân như một phần trong sự hiển bày 
huyền bí và phức hợp của vũ trụ. Bây giờ tôi nghĩ rằng cái chết 
sẽ không quá khó khăn nếu tôi duy trì sự tỉnh giác liên tục về 
bản chất biến đổi không ngừng của toàn bộ cấu trúc thân tâm. 
Điều này phải được luyện tập. Thomas Merton nói: “Yên lặng 
là sự chế ngự cái chết.” Ông ta có ý chỉ sự tĩnh tâm. Yên lặng là 
sự chế ngự cái chết, bởi vì chính khi tâm bạn yên lặng thì bạn có 


76 


Chỉ khoảnh khắc hiện tại 


thể nhận biết rõ bản chất sự tồn tại của mình. Trong những lúc 
đó, nỗi sợ hãi mất đi ảnh hưởng của nó. 

Bà Virgimia: Cô có thời gian cờn lại trong đời trình, nhưng cô 
không biết là bao lâu; cô có tục tiêu đi dạu lại như một triết gia. Sự 
giảng dạu của cô đối uới sinh uiên có từng thaụ đổi theo như kinh 
nhiệm bản thân cô hay không? 


Cô Susan: Truyền thống triết học mà chúng tôi giảng dạy 
trong các trường đại học ở Canada và Mỹ không đặt nặng tâm 
quan trọng của sự hiểu biết qua kinh nghiệm. Không phải không 
có những triết gia bàn luận về vấn đề này, nhưng về cơ bản chúng 
tôi giảng dạy cách phân tích, phân biệt các khái niệm, định nghĩa 
rõ ràng các thuật ngữ, lập luận và biện bác các luận cứ. Nếu khái 
niệm về hiểu biết qua kinh nghiệm có tôn tại trong các truyền 
thống triết học phương Tây thì nó cũng không quan trọng. Tôi 
muốn dùng hai môn học tôi đang dạy để giúp sinh viên thấy 
được tầm quan trọng của sự hiểu biết qua kinh nghiệm. 


Thomas Merton nói rằng khảo nghiệm lớn nhất đối với sự 
tự do của chúng ta là cái chết. Tất cả chúng ta đêu sẽ chết vào 
một lúc nào đó, nhưng lối tiếp cận mà chúng ta dùng để hướng 
đến cái chết có thể biến cái chết thành một sự lựa chọn cho sự 
sống, không phải cho cái chết. Tôi sẽ không bao giờ thấy vui về 
cái chết của mình, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy tự tại trong 
lúc không vui ấy. Tôi có thể tự do nhìn vào sự không vui ấy và 
chấp nhận nó, an ổn với nó. 

Bây giờ, tôi đang trong tình trạng cố gắng sống cuộc đời 
mình với cái chết đe dọa mỗi ngày. Tôi thức dậy với thực tế là 
cuộc đời tôi có thể kết thúc rất sớm và tôi đã nhận ra là tôi có 
thể sống với điều này nếu tôi có thể duy trì sự tỉnh giác về bản 
chất sự hiện hữu của tôi. Tôi có thể sống không sợ hãi nếu tôi 
không hoàn toàn chỉ dựa vào sự hiểu biết lý trí mà dựa trên sự 
trải nghiệm, trên sự thật được cảm nhận. 

Vì vậy, tôi muốn thách thức sinh viên của tôi suy nghĩ về 
tự do cùng với những gì tự do đòi hỏi, và làm cho các em thấy 


tị 


Nghệ thuật chết 


rằng chúng cũng nhất thiết phải tìm câu loại trí tuệ là kết quả 
từ kinh nghiệm sống. Triết học là cái học yêu quý trí tuệ. Đó 
là ý nghĩa của từ “triết học”. Nhưng phải là trí tuệ có được từ 
kinh nghiệm. Tôi e rằng những gì chúng ta đang dạy thậm chí 
không phải triết học. Đó không phải là dạy về trí tuệ. Chúng ta 
không dạy người ta sống, kinh nghiệm sự thực cuộc sống của 
họ. Thay vì vậy, chúng ta dạy họ quan sát chính đời sống của 
họ và để hài lòng với khả năng kể một câu chuyện hay, một câu 
chuyện khôn ngoan, nhất quán một cách hợp lý về họ là ai và 
họ đã làm được những gì. Tôi muốn yêu câu sinh viên suy nghĩ 
tại sao các nguôn tri thức của chúng ta lại thường vô ích để hiểu 
được những điều như cái chết, vốn cũng là hiểu về sự hiện hữu 
và được tự do có ý nghĩa øì. 


Cuộc phỏng vấn tiếp theo, tháng Mười Hai năm 2007 


Bà Virgimia: Lân cuối chúng ta nói chuyện là cuối mùa xuân 
năm 2006. Năm đó cô đã phải phẫu thuật tiếp theo uà rôi thêm mrữa 
öào năm 2007. Làm thế nào cô có thể uượt qua những điều đó 0à trở 
lại giảng dạu — và điêu sì đã xả ra sau đó? 

Cô Susan: Vào tháng Tư năm 2006, tôi biết rằng ung thư 
đã lan rộng và tiên lượng bệnh của tôi rất xấu, nhưng các bác sĩ 
không nói với tôi rằng căn bệnh không thể chữa trị được nữa. 
Trong một trường hợp bướu thịt, họ điều trị di căn phổi một 
cách tích cực bằng phẫu thuật, và một số trường hợp quả thật 
có sống sót. Tuy nhiên, bác sĩ nói rằng cơ hội của tôi rất mong 
manh. Họ thực hiện ca phẫu thuật phổi đầu tiên cho tôi vào 
tháng Năm năm 2006 và đã loại bỏ 7 khối u ác tính. Rồi gần như 
ngay sau đó, vào tháng Sáu, có thêm các bướu nhỏ xuất hiện 
trong hình chụp CT. Họ không đề nghị mổ lân nữa vào mùa hè 
đó, nên tôi trở lại với việc giảng dạy vào mùa thu. 

Tôi hạnh phúc với việc trở lại giảng dạy, mặc dù tôi ý thức 
rõ bệnh tình của mình. Gần đây, một người bạn và là đồng 


78 


Chỉ khoảnh khắc hiện tại 


nghiệp hỏi tôi tại sao tôi muốn đi dạy trở lại, dù biết rằng cuộc 
đời tôi rất có thể kết thúc sớm. Tôi nói với cô ta là thật ra có một 
khoảng thời gian vào mùa hè năm 2006, tôi đã nghĩ có lẽ tôi nên 
làm gì đó đặc biệt cho phần đời còn lại ngắn ngủi của tôi bây 
giờ — có thể là đi du lịch đến một vài chỗ mới lạ hoặc viết một 
quyển sách quan trọng nào đó. Nhưng rồi tôi ngẫm lại và thấy 
ý tưởng này thật buôn cười. 

Tôi không hối tiếc khi mất đi cuộc đời mình vì những điều 
lẽ ra tôi đã làm hay đạt được, hay phải chi tôi đã sống. Tôi hối 
tiếc khi mất đi cuộc đời bởi chính cuộc đời ấy, với kinh nghiệm 
trong từng khoảnh khắc của nó. 

Có lần tôi nghĩ thật thú vị trước câu hỏi tôi sẽ làm gì nếu 
biết mình chỉ còn một vài tháng để sống. Nhưng khi tình huống 
đó thực sự xảy ra, đó không còn là câu hỏi nữa: Tất cả những 
gì tôi muốn làm là những điều bình thường hằng ngày mà tôi 
vẫn luôn làm. Tôi không thể nói rằng tôi đi đến kết luận này vì 
thực hành thiên Vipassana, bởi tôi biết những bệnh nhân ung 
thư khác cũng có cùng kết luận này dù không hành thiên. Thế 
nhưng tôi nghĩ, kết quả của việc thực hành Vipassana là sự thật 
này quá dễ dàng để chấp nhận và áp dụng cho những gì còn 
lại của đời tôi. Và tôi chắc chắn rằng nhờ Vipassana mà không 
có gì để buôn phiên vẻ tình trạng này. Có điều gì đó cuốn hút 
trong ý tưởng rằng cái chết phải đây kịch tính, và phải làm hay 
nói ra điều gì đó trọng đại để đánh dấu biến cố này, như thể 
để nhấn mạnh “ý nghĩa“ của nó. Thế nhưng tất cả những gì tôi 
muốn cho quãng đời còn lại rất đỗi thường tình của tôi là sự 
tỉnh giác hoàn toàn trong tĩnh lặng về các khía cạnh tâm thường 
nhất của cuộc sống - không thêm thắt những trò vui hay kích 
động và chắc chắn là không có những màn cường điệu hay ướt 
át. Những cái bình thường chính là kỳ diệu hơn cả khi cái chết 
đến gần. Đây là sự thật tôi đã kinh nghiệm qua công phu thực 
hành Vipassana. 

Vậy là tôi trở lại giảng dạy và thấy dễ dàng chưa từng có. 
Tôi đang làm những øì tôi phải làm, những gì tôi vẫn luôn làm, 


79 


Nghệ thuật chết 


và những øì tôi tin tưởng, nhưng tôi không còn quan ngại về 
tâm quan trọng của nó nữa. Nói vậy không có ý là nó không 
quan trọng. Những gì tôi đang làm và giảng dạy là quan trọng 
và có ý nghĩa đối với tôi, như từ trước đến nay vẫn vậy, nhưng 
tôi không còn xem việc nó có ý nghĩa và quan trọng là điều 
quan trọng nữa. Điều này có nghĩa là tôi thấy rằng tôi đang 
sống mà không cân để ý cách mình sống, không cân thêu dệt 
trong đầu những chuyện tôi phải sống thế nào và tại sao. Bằng 
cách nào đó, mối quan hệ giữa tôi với sinh viên trở nên dễ dàng 
hơn và thẳng thắn hơn. 

Tôi kết thúc học kỳ mùa thu và có thêm những cuộc phẫu 
thuật vào mùa đông năm 2006-2007. Đây là một quãng thời gian 
khó khăn vì một trong những tiến trình phẫu thuật bị sai lệch 
và kết quả là tôi đau đớn kinh niên và đi lại khó hơn. Nhưng 
đến mùa thu, tôi trở lại giảng dạy, một lần nữa tự hỏi liệu tôi có 
qua nổi học kỳ này không. 


Sau đó, vào giữa tháng Mười vừa rồi, gần như ngay sau khi 
tôi được thông báo bởi bác sĩ điều trị ung thư là mọi thứ đã ổn, 
thì tôi nhận được tin mới là có một khối u lớn gần tim. Tin tức 
đến từ một báo cáo X-quang. Họ đã bỏ sót nó trong 2 lân chụp 
trước. Một vài tuân sau đó, các bác sĩ báo với tôi rằng khối u 
không thể giải phẩu được, nhưng họ có thể thử một phương 
pháp hóa trị nào đó. Tuy nhiên, chỉ có thể giảm nhẹ thôi, nghĩa 
là tạm thời ngăn chặn các triệu chứng và có thể cho tôi thêm 
thời gian. Đó là tin tức tôi nhận được vào đầu tháng Mười Một 
năm 2007. 

Bà Virgimia: Khi bác sĩ nói uới cô là chỉ có thể điều trị giảm nhẹ 
thôi, cô cửm thấu ì? Những trong đợi của cô là gì? 

Cô Susan: Tôi đã nói chuyện với bác sĩ điêu trị ung thư qua 
điện thoại vào chiều ngày 5 tháng Mười Một và ông ta bảo tôi 
rằng tôi có thể chỉ sống ba đến sáu tháng nữa nếu hóa trị không 
thành công - và không có nhiều khả năng nó sẽ thành công. 
Tôi ngạc nhiên là mình đã có thể đối thoại với bác sĩ một cách 
rất bình tĩnh. Tôi cố gắng thu thập càng nhiêu thông tin như có 
S80 


Chỉ khoảnh khắc hiện tại 


thể được và cũng phàn nàn về việc khối u bị bỏ sót bởi bác sĩ 
X-quang vào tháng Tám. Tôi cũng nói với ông ta là tôi biết ơn 
ông đã cứu chân tôi, mặc dù bây giờ đây tôi không còn sống 
được bao lâu. 

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, tôi gọi mẹ tôi và báo với 
bà tin này một cách bình thản, cho dù điều này rất khó khăn với 
bà. Sau đó, tôi ngồi nơi phòng khách, trong bóng tối nhiều giờ 
liên, lặng lẽ và thản nhiên quan sát các cảm giác sợ hãi, thất vọng, 
buôn bã và lo âu. Tôi từng hy vọng được sống, giờ thì không. Tôi 
có thể cảm nhận khối u đè lên cuống họng và tôi chờ đợi nó cuối 
cùng sẽ chặn nghẹn cổ họng tôi. Tôi đã kinh nghiệm nhiều lo âu 
về tiến trình của cái chết và những gì phải làm để chuẩn bị cho 
nó. Giờ thì tôi chỉ quan sát những cảm thọ này, và sau một hồi 
lâu, bằng cách nào đó tôi cảm thấy dễ chịu, vì những gì tôi đang 
nhìn thấy và chấp nhận vào thời khắc này chính là bản chất của 
thực tại con người — hoàn toàn bấp bênh và cô độc, không có gì để 
nắm giữ ngoài khoảnh khắc thực tại. Tối hôm đó, tôi có một cảm 
giác tự tại và bình an, cảm giác rằng tôi đã ở vào ngay tâm điểm 
đích thực của đời mình, hoàn toàn tiếp xúc với toàn bộ thực tại 
mong manh của sự hiện hữu của mình. 


Tôi vẫn còn gần một nửa học kỳ phía trước. Nhưng có thể vì 
tôi đã dành quá nhiều thời gian thiên tập, nhận thức về những 
gì đang diễn ra trong thân tôi và hiểu rằng mọi thứ trong vũ trụ 
đều liên tục biến chuyển, mất đi, và trở lại với cuộc sống nên cái 
tin chẳng lành rằng tôi chỉ còn sống được ba tháng nữa dường 
như cũng chẳng quan hệ gì. Dĩ nhiên, điều đó thật gây sốc và 
khó chấp nhận. Nhưng ít nhất trong một chừng mực khiêm tốn, 
tôi đã trở nên quen thuộc với ý tưởng là tôi chỉ có mỗi hiện tại 
này, và mọi người khác cũng chỉ có mỗi hiện tại này mà thôi. 

Hồi năm 2006, tôi thoáng có ý nghĩ là nếu chỉ còn khoảng 
ba tháng để sống, tôi nên nói điều gì đó quan trọng với sinh 
viên, hoặc làm điêu gì đó thật đặc biệt. Song tôi cũng đã hiểu 
ra rằng điều tốt nhất tôi có thể làm cho các em là nêu một tấm 
gương cho chúng. Không chừng trong vài tháng nữa, nếu tôi 


S1 


Nghệ thuật chết 


qua đời, các em sẽ biết được tôi đã sống với vấn đề gì, và hẳn 
tôi đã chỉ ra cho các em rằng ta có thể sống bình thường với 
thực tại của cái chết, vốn là điều mà tất cả chúng ta nhất thiết 
phải làm nếu không muốn đánh mất đời mình trong nỗi sợ hãi. 
Tôi không muốn trao cho các em hay bất kỳ ai khác chỉ những 
lời nói suông, vì như vậy có gì đó dường như không đúng. 
Ngôn từ không giúp tôi đối diện với nỗi sợ chết hay sống cùng 
cái chết một cách định tĩnh, trong chừng mực như tôi đã làm. 
Chính việc hành thiên Vipassana, bình thản và lặng lẽ nhìn sự 
vật như chúng đang là, đã giúp tôi sống chung với cái chết gần 
kê. Vì thế, tôi đã không nói với sinh viên hay đông nghiệp về 
tình trạng của mình. Nếu tôi nói ra, hẳn tôi đã không thể tiếp 
tục làm việc một cách bình thường như trước, điều mà tôi mong 
muốn hơn cả. 


Không có gì thay đổi nhiều trong cuộc sống của tôi sau khi 
nhận được cái tin chết chóc ấy. Tôi phải giảng dạy cho sinh viên 
và tôi thấy tôi có thể làm được. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy lạ 
lùng khi trò chuyện với sinh viên hay nghe các em thuyết trình 
và tự nghĩ: “Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ chết, vậy mà tôi lại đang 
ngồi đây nghe những bài thuyết trình này.“ Rồi sau đó tôi nghĩ: 
“Nhưng điều đó không liên quan, thật sự không liên quan, bởi 
lẽ tất cả chúng ta đều đang trong tình trạng này. Tôi đang có 
phút giây hiện tại, chỉ mỗi phút giây hiện tại này, và các em 
cũng đang có giây phút này, chỉ giây phút này. Các em không 
tin như thế và nếu tôi có nói, chúng cũng sẽ không tin. Nhưng 
đây là thực tại tất cả chúng ta cùng chia sẻ. 

Tôi cảm thấy may mắn đã có một năm rưỡi để đón nhận 
thực tại này. Không phải do tiêu cực hay mất hy vọng, mà là tôi 
quyết định rằng tôi có thể sống tốt hơn với bệnh tình, một cách 
thực tiễn, nếu tôi sẵn sàng chấp nhận tình huống xấu nhất và 
sống với nó, có nghĩa là, nếu tôi sắn sàng đón nhận cái chết và 
học cách sống bình thường với sự chờ đợi ấy. Khi bắt đầu thực 
hành Vipassana, tôi học được rằng đây chính là cách sống mà 
bất kỳ ai cũng nên học theo, vì đây là bản chất cốt lõi của sự 
hiện hữu vô cùng mong manh và tạm bợ của chúng ta. 


82 


Chỉ khoảnh khắc hiện tại 


Kết quả ba năm hành thiển Vipassana cho tôi thấy rất rõ 
rằng với bất kỳ ai, tất cả những gì chúng ta có trong cuộc đời 
này là các hoạt động bình thường đơn giản hằng ngày trong 
hiện tại và sự tỉnh giác về chúng. Dĩ nhiên, nói điều này thì đễ, 
và nhiều người đã nói thế, trước đây tôi cũng nói thế. Nhưng 
vì rất ít người thực sự theo đuổi sự tỉnh lặng nội tâm để có khả 
năng thực sự tỉnh giác về giây phút hiện tại, nên nhiều người 
chỉ nói suông điều này và cùng lúc vẫn đánh mất cuộc đời của 
họ. Như triết gia người Cuba, José Martí đã cảnh báo, chúng ta 
phải nỗ lực hết sức để khẳng định sự hiện hữu của mình, và nếu 
chúng ta không làm vậy, cuộc đời ta sẽ trôi qua như dòng sông 
Guadiana ở Tây Ban Nha, chảy siết âm thầm trong lòng đất 
không nhìn thấy được, nên chúng ta thậm chí gần như không 
nhận biết nó đang trôi qua. 

Bà Virgimia: Thaụ 0ì nói “sự nhận biết của tôi”, dường như bâu 
giờ cô chỉ nói 0ê “sự nhận biết”, bởi uì điều tà cô đang kinh nghiệm 
là sự bình tâm củm nhận uê “cái tôi” thoáng hiện này, kết nối uới “cái 
tôi” thoáng hiện kế tiếp trong khoảnh khắc hiện tại tiếp nối 0à rôi uới 
khoảnh khắc hiện tại kế tiếp mrữa. 


Cô Susan: Có thể đây là điều tuyệt vời nhất xảy ra khi một 
người thực hành thiên hằng ngày: “cái tôi” dân tan biến mà 
người đó không hề nhận biết. Trong thực tế, dường như đó là 
một phân trong bản chất của kinh nghiệm buông bỏ bản ngã 
và kết quả là ta trở nên ý thức rõ hơn giây phút hiện tại. Đây là 
điều ít ai lưu ý. Tôi nghĩ đây là lý do người ta hiểu sai về chánh 
niệm, hay tỉnh giác, một chủ đề rất phổ biến hiện nay. Người 
ta thường dụng công quá nhiêu để nhận biết những gì họ đang 
làm đến nỗi họ chú trọng nhiều hơn vào nỗ lực của họ. Nhưng 
một nhà hiên triết Trung Hoa cổ đại là Trang Tử đã nói: “Khi 
giày vừa vặn, ta không để ý đến nó.“' Khi hành thiên ngày qua 
ngày, tâm bạn trở nên tĩnh lặng hơn và kết quả là nhận thức 
nhạy bén hơn, bạn ít bận tâm hơn tới ý nghĩa của sự tỉnh giác. 


1 Nguyên văn Trang tử đã viết: S§%› li *~iä,. (Vong túc, lý chi thích dã. 
Quên mất đôi chân, đó là do đôi giày vừa vặn.) 


83 


Nghệ thuật chết 


Bạn chính là đang tỉnh giác. Và khi bạn thực sự tỉnh giác, nhận 
biết rõ khoảnh khắc hiện tại, bạn không quan tâm đến “cái ngã” 
của bạn nữa, vì cái ngã dân mất đi. Nó buộc phải mất đi. 


Song điều này chỉ xảy ra với sự hành trì qua thời gian, rất 
nhiều thời gian. Không có tiến trình buông bỏ bản ngã chậm 
chạp và kiên trì đó, bạn không bao giờ có thể thực sự sống trong 
hiện tại, bởi vì bạn không ngừng băn khoăn - phân lớn cho bản 
thân mình - đến việc thực hành chánh niệm trong hiện tại có ý 
nghĩa gì. Khi bạn thực sự hiểu rằng cuộc đời bạn chỉ có ý nghĩa 
ở hiện tại, những câu hỏi tự quan trọng hóa bản thân như thế 
không còn là vấn đề, và bạn được giải thoát khỏi sự tự phân 
tích đây mệt mỏi và sợ hãi. Nếu nỗ lực hướng đến chánh niệm 
là một sự quan tâm đến tự ngã thì đó thực sự hoàn toàn không 
phải là chánh niệm, ít nhất là không theo nghĩa giải thoát mà 
đức Phật giảng dạy. 

Bà Virginia: Chúng ta bị bao phủ hoàn toàn trong ý niệm 0ê bản 
nsã, trons ảo tưởng 0ê một cái “tôi”. Nếu nhu câu kiếm soát đời sống 
là kết quả của ý miệm bản ngã đang cố bám uíu, cô có cửm thấu nhu 
câu nàu tất dân đi khi bản ngã tan biến? Nếu sự kiểm soát tan biến, 
làm sao điều nàu siúp cô được bình tâm, an ốn sâu sắc hơn? 


Cô Susan: Viễn ảnh của cái chết làm ta khiêm tốn lại, vì khi 
mất cuộc sống và tương lai, ta mất đi sự kiểm soát. Khi hay tin 
khối u của tôi không thể mổ được, tôi cũng được biết là khối 
u này đã được phát hiện trong phúc trình tháng 8, nhưng bác 
sĩ X-quang đã bỏ sót. Các bác sĩ có thể tìm thấy khối u đó vào 
tháng Tám, thậm chí vào tháng Sáu, nhưng họ đã không phát 
hiện ra. Tôi nói với bác sĩ điều trị ung thư rằng sơ xuất này cân 
được nêu ra, nhưng tôi thực sự không cảm thấy giận dữ hay bực 
tức nhiều về chuyện này. Tôi chấp nhận cho qua. 

Bà Virgimia: Cô không quá siận khi họ đã để sót khối ào thắng 
Sáu? 

Cô Susan: Tôi nói với bác sĩ chuyên khoa ung thư là tôi 
không bận tâm về việc truy cứu vấn đề, nhưng phải có người 
nào đó lưu ý, vì ai đó sơ xuất mà tôi sắp mất mạng. Ông ta nói: 


S4 


Chỉ khoảnh khắc hiện tại 


“Cô nên nêu vấn đề đó lên, vì sự việc sẽ được thúc đấy hơn khi 
bệnh nhân nêu lên vấn đẻ.” - “Ôi!”, tôi đáp lại, “nếu tôi lãng 
phí những tháng cuối cùng của đời tôi cho việc đó thì thật ngốc 
nghếch. Chính ông vừa cho hay là tôi sắp chết. Tại sao tôi phải 
đi truy cứu cái gã đã mắc sai lâm? Ông nên làm điều đó. Đó là 
việc của ông. Đây là bệnh viện của ông.“ Sau đó tôi không bao 
giờ nghĩ về điều này nữa. 

Bà Virgimia: Như uậu là tất đi sự kiếm soát hay không còn bản 
ngã? 

Cô Susan: Tôi chỉ muốn thấy sai lầm này được sửa chữa để 
không xảy ra cho ai khác. Nhưng rồi tôi ngạc nhiên về việc tôi 
đã không quan tâm hơn nữa, bởi vì sai lâm này là cực kỳ đắt 
giá đối với tôi. Có thể họ đã cứu được mạng sống của tôi nếu họ 
phát hiện khối u đó hồi tháng Sáu hay tháng Tám. 

Bà Vireimia: Đức Phật dạu rằng chỉ có riêng ta chịu trách nhiệm 
hoàn toàn 0ê những sì ta đã làm trons quá khứ, rằng những gì xảu ra 
trons quá khứ quụ định những sì xảu ra ở hiện tại. Những siáo pháp 
đó thì sao? 


Cô Susan: Vâng, tôi luôn nhớ rằng ngài Goenka đã nói, 
chúng ta chỉ có trách nhiệm với giây phút hiện tại. Đôi khi tôi tự 
hỏi, tôi đã làm gì trong quá khứ mà dẫn đến tất cả những điều 
này xảy ra với tôi - bốn năm điều trị ung thư - nhưng tôi tôi 
nhớ lại rằng tôi chỉ chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra 
lúc này, và chỉ có thế thôi. Tôi phải thực hành phần [giáo pháp] 
đó. Đó là phân [giáo pháp] giải thoát tôi khỏi sự ràng buộc của 
oán hận và giận dữ. Ở một chừng mực nào đó, tôi ghét tất cả 
những thứ này - những cơn đau, các buổi hẹn bác sĩ, thuốc 
thang, điều trị, truyền tĩnh mạch, chăm sóc y tế, lệ thuộc, nhập 
viện hết lần này đến lần khác... Trước đây tôi đã từng rất khỏe 
mạnh, tráng kiện và đây sinh lực. Thật rất dễ dàng, thậm chí là 
hợp lý, để sa vào hố sâu của sự oán hận. 


Bà Virginia: Khi để mình chìm ngập trơng sự oán hận đó, hẳn cô 
đã đánh mất đi giâu phút hiện tại. 


D) 


Nghệ thuật chết 


Cô Susan: Đúng vậy. Vipassana là một phương tiện rất quan 
trọng. Tôi chỉ cần bắt đầu quan sát hơi thở. Tất cả những đêm 
trong bệnh viện đó - nóng bức, ngột ngạt, kín mít - không có gì 
vui thích cả. Nhưng khi bạn tập trung vào hơi thở và an trú vào 
đó trong khoảnh khắc hiện tại, thì cuối cùng mọi thứ đều qua 
đi. Và bạn ra về, đợi đến lần kế tiếp. Nhưng tôi phải luyện tập 
việc này, cũng giống như mọi việc khác thôi. 

Bà Virgimia: Cô có thể có 2 tháns còn lại, cô cũng có thể có 2 năm 
ha nhiều hơn. Trong khoảng thời sian đó, điêu gì là quan trọng nhất 
phải làm đối uới cô để hoàn thành mọi thú tốt đẹp? 


Cô Susan: Tôi tin tưởng rất nhiều vào sự đơn giản và tĩnh 
lặng, ý tôi là sự tĩnh lặng nội tâm. Tôi không thấy mình suy 
nghĩ gì nhiều về mọi thứ sẽ như thế nào cho đến lúc tôi chết. 
Tôi tin điều ngài Goenka nói, nếu bạn thực tập mỗi ngày thì 
vào phút lâm chung, bạn sẽ có những nguôn lực để đối mặt với 
cái chết. Tôi biết từ những lần nói chuyện với những người làm 
việc trong bộ phận chăm sóc đặc biệt (Palliative Care)' là quá 
trình cận tử có thể điễn ra theo nhiều cách. Vì thế tôi chỉ muốn 
sống từng khoảnh khắc, với sự bình an và tỉnh thức càng nhiều 
càng tốt. Và tôi muốn điều đó dễ dàng giống như mang “đôi 
giày vừa vặn”. Tôi biết là điều này chỉ xảy ra khi có kỷ luật nội 
tâm, được tích lũy qua việc hành thiên tốt đẹp mỗi ngày. Tôi 
biết ơn là đã học được sự tĩnh lặng kỳ diệu này, không phải sự 
yên lặng của ngoại cảnh vốn có thể kinh nghiệm ngay cả khi 
tâm dao động, mà là sự tĩnh lặng nội tại thoát khỏi những độc 
thoại nội tâm xuất phát từ nỗi sợ hãi và sự đề cao bản ngã, làm 
bạn mất đi tính nhạy bén đối với [những gì đang diễn ra] ở đây 
và bây giờ. 

Tôi thực sự không thể nghĩ gì xa hơn tháng Một, hoặc vài 
tuân sắp tới, khi tôi đi hóa trị lần tiếp theo. Lân đến bệnh viện 


1 Nguyên tác dùng “palliative medicine” trong ý nghĩa chỉ bộ phận chăm sóc đặc biệt 
dành cho các bệnh nhân nghiêm trọng mà hầu hết là có nguy cơ tử vong cao, có tên 
chính thức là Palliative Care. Chính vì vậy nên các nhân viên làm việc ở đây mới có 
nhiều kinh nghiệm về những người sắp chết. 


86 


Chỉ khoảnh khắc hiện tại 


gân đây nhất, bác sĩ cho biết là khối u đã phát triển và ông ấy sẽ 
cho tôi về nhà, không điêu trị gì thêm nữa. Tôi ngồi một mình 
trong bệnh viện sau một lần hóa trị. Người lái xe đưa tôi đến đã 
rời đi vì nghĩ tôi sẽ ở lại bệnh viện trong bốn ngày điêu trị. Bác 
sĩ bảo tôi là khối u đó không teo lại, thậm chí không ổn định 
như cũ mà đã to hơn. Tôi ngạc nhiên thấy mình lắng nghe bác 
sĩ nói mà không xúc động quá mức. Tôi không nghĩ là sẽ nhận 
tin xấu trong ngày đó, nhưng tin này thực sự là quá xấu. Rồi sự 
thể hóa ra lại đổi khác 4 giờ sau đó, khi bác sĩ điều trị ung thư 
yêu câu chụp hình lần nữa và xác định rằng mặc dù khối u đã 
to lên, nhưng giảm đi 75% khối lượng. Vì vậy ông quyết định 
cho tiếp tục việc hóa trị. Lại thêm một ngày khó khăn nữa. Cách 
duy nhất để vượt qua những việc này là thực hành sống ngay 
trong khoảnh khắc hiện tại. 


Bà Virgimia: Cô sạc nhiên nhưng cô không phản ứng. Có phải 
một phân nào đó trong tâm cô bình thản quan sát các cảm giác nhờ cô 
đã rèn luyện bản thân trình nhu thế? 

Cô Susan: Có lẽ vậy. Tôi có thể hình dung người khác sẽ ngã 
quy. Tôi cũng hình dung được chính mình ngã quy. Đây đã là 
tin khủng khiếp nhất. Trước đây họ nói có chút cơ may hóa trị 
thành công và bây giờ bác sĩ nói cái cơ may nhỏ nhoi kia cũng 
không còn nữa, nó đã không xảy ra. 

Bà Virginia: Cô nói rằng cô không muốn phân còn lại của cuộc 
đời mình, dù là bao lâu, bị lấu mất đi, uà cô truốn sống từng khoảnh 
khắc hiện tại. Cô có thể diễn tả lại điều này bằng lời lần nữa không? 


Cô Susan: Quả đúng là như vậy. Đó là một vấn đề thực tiễn. 
Tôi không muốn đánh mất bất kỳ thời gian nào còn lại của đời 
tôi trong sự sợ hãi, giận dữ, bực tức và tiếc nuối. Và cách duy 
nhất tôi có thể làm được như vậy là nhìn vào những gì đang xảy 
ra ngay vào lúc này, chứ không phải những gì tôi mong muốn 
xảy ra - nhìn mọi sự vật đúng thật như chúng đang hiện hữu và 
thoát khỏi những mong đợi rằng sự việc phải như thế nào đó. 


S7 


Nghệ thuật chết 


Bà Virgimia: Sự tự do của cô đến từ uiệc sống trơng khoảnh khắc hiện 
tại uà không phản tíng? 


Cô Susan: Đúng vậy. Hiện nay tôi biết là ta cần phải cảm nhận 
được ý nghĩa đúng thật của ý tưởng này. Bây giờ người ta nói quá 
nhiều về chánh niệm. Điều này trở thành phong trào. Nhưng đó toàn 
là sự tự tôn tô đậm bản ngã. Tôi tỉnh thức. Tôi sống trong hiện tại. 
Khi bạn thực sự ý thức được chính mình đang sống trong hiện tại, bạn 
không ý thức được việc mình đang ý thức. Bạn không nghĩ về tự thân 
sự tỉnh thức đó. Đối tượng sự tỉnh thức của bạn là sự sinh khởi và diệt 
đi trong từng khoảnh khắc thời gian. Bạn không thể cùng lúc dính 
mắc vào bản thân và tâm quan trọng của bạn, bởi vì điều đó cũng 
đang sinh khởi và diệt mất, mãi mãi như vậy. Bản chất sự hiện hữu 
của chúng ta xét đến cùng là vô thường. Tất cả chúng ta đều biết vậy 
và nói đi nói lại mãi điều này, nhưng khi bạn chứng nghiệm được sự 
thực này trong từng khoảnh khắc, thì bạn cũng không còn quan tâm 
đến tự ngã nữa. Nó không còn quan trọng. Đây là một ý niệm đơn 
giản, nhưng đông thời cũng rất nan giải. Cho dù tôi sẽ chết sớm hay 
không phải chết sớm, tôi thực sự chỉ có mỗi điều này, khoảnh khắc 
hiện tại này. 


Kshana kshana kshana kshana bifate, 
jIvana bifa jäya. 
Kshana kshana kã upayoga kara, 
bita kshana nã ñya. 


—Hindi doha, S. N. Goenka 


Từng khoảnh khắc tiếp nối, tiếp nối, 

Đời sống cứ 0uột qua, 

Hãy sống trọn từng khoảnh khắc, 

Mỗi khoảnh khắc trôi qua chẳng bao giờ trở lại. 


Thị kệ (doha) Hindi - S. N. Goenka 
88 


Nghiệp - Sự thừa kế đích thực 


Tuệ siác thể nghiệm từ thiên tập khẳng định rằng, mỗi chúng ta 
là nsười du nhất chịu trách nhiệm hoàn toàn 0ê 0iệc ta là ai, là neười 
như thế nào. Chúng ta không thể trốn chạu qu luật tự nhiên nàu. Sự 
hiểu biết như uậu củng cố ý nguuên tu tập uà phục uu Chánh pháp 
của chứng ta. Nó cũng tạo ra động lực mạnh mẽ hỗ trợ ta trong những 
giâu phút hôn ám khi thiên tập hay những lúc quá trệt trởi 0uà cuộc 
sống xô bô như muốn đè bẹp ta. 

Giống như câu mọc lên từ những hạt mâm, tôi cuối cùng sẽ cho 
ra thêm những hạt tầm cùng loại trons tương lai, những 1ý nghĩ, lời 
nói, 0iệc làm thoáng qua của chúng ta trong đời sống hằng isày, sớm 
muộn gì cũng sẽ mang lại những kết quả tương tíng. Tương lai đó có 
thể tươi sáng hau đen tối. Nếu trong hiện tại ta tỉnh tấn hướng đến sự 
hiên thiện, tỉnh thúc uà an định, tương lai ta sẽ tươi sáng hơn. Nếu 0ì 
0ô minh, ta phản tng uới tham lam 0à sân hận, tương lai ta sẽ chìm 
trons tăm tối. 


Giáo pháp của đúc Phật dạy ta phương pháp phát triển sự tỉnh 
giác 0ê 0ô thường (anicca) 0à rèn luyện mô thức thói quen luôn bình 
tâm trước những cảm giác dễ chịu cũng như khó chịu. Tuệ giác tối 
thượng là rõ biết được rằng phương pháp nàu uà chỉ có phương pháp 
nàu mới làm tan rã được những mô thức thói quen lâu đời đã làm 
cho cuộc sống trở nên quá khó khăn cho ta uà những người quanh 
ta. Phương pháp nàu đưa ta thoát khỏi khổ đau uà hướng đến Niết- 
bàn (nibbana). Chính 0ì uậu mà chúng ta tu tập. Nếu trong hiện tại, 
chúng ta luôn tỉnh giác, cẩn trọng 0à chuyên cân, ta sẽ làm cho tương 
lai tình thau đối sâu sắc theo hướng tốt đẹp hơn. 

Trơng pháp thoại cuối cùng của tất cả các khóa tụ Vipassana 
đài ngàu, Gocnkdji giảng giải chỉ tiết phần giáo pháp sau đâu của 
Dức Phật. Bài nàu được trích ra từ pháp thoại nói trên, đã in trong 
Vipassana Neusletter số tháng Sáu năm 1995. 


89 


Nghệ thuật chết 


Kammassaka, bhikkhave, 
saftta kammadayada kammayonT 
kammabandhu kammapafisarand. 
yam kammam karonti—kalyanam va papakam vũ— 
fassa dayada bhavqmHi. 


—Aủguttara Nikãya 10. 216 


Nàu các thiên giả, 
Chúng sinh là chủ nhân hành nghiệp của mình, 
là người thừa kế hành nghiệp của tình, 
sinh ra từ hành nghiệp của trình, 
là thân quyến hành nshiệp của mình. 
Hành nghiệp là nơi nương náu của họ. 
Vì thế, bất kỳ hành động nào chúng sinh đã làm, 
dù thiện ha ác, 
cũng sẽ là đi sản trà họ thừa kế. 
—Tăng Chi Bộ Kinh, 10. 216 


Kammassakä: Này các thiển giả, chúng sinh là chủ nhân 
hành nghiệp của mình. 


Luật Duyên sinh (øa/icca samuppada) là luật phổ quát về 
nhân quả: Nhân thế nào thì quả sẽ thế ấy. Tác ý là động cơ thúc 
đẩy hành động, bằng lời nói hay việc làm. Nếu động cơ [tác ý] 
này là bất thiện thì lời nói và việc làm sẽ là bất thiện. Nếu hạt 
giống là bất thiện thì chắc chắn quả sẽ là bất thiện. Nhưng nếu 
động cơ [tác ý] này là hiên thiện thì kết quả của những hành 
động này sẽ là hiển thiện. Đối với một thiển sinh Vipassana đã 
phát triển khả năng quan sát quy luật này bằng kinh nghiệm 
trực tiếp, câu hỏi “Tôi là ai?“ trở nên rõ ràng. Bạn không là gì 
khác hơn toàn bộ những kana (nghiệp), những sakhãra (hành 
vi tác ý) của bạn. Tất cả các hành động tích tụ của bạn hợp lại 
thành một cái “tôi” trên bình điện quy ước. 


90 


Nghiệp - Sự thừa kế đích thực 


Kamma dãyädã: là người thừa kế hành nghiệp của mình. 


Theo ý nghĩa quy ước trong thế gian, khi ta nói: “Tôi nhận 
được đi sản này từ cha tôi, mẹ tôi, các bậc tiên bối của tôi” thì 
quả đúng vậy, ở mức độ những gì nhìn thấy được. Nhưng cái 
gì thực sự là di sản ta được thừa kế? Kamma däãyada. Ta thừa kế 
nghiệp, kết quả của những nghiệp nhân do chính ta tạo ra. Bất 
kể bạn là người như thế nào lúc này, thực thể cơ cấu thân tâm 
trong hiện tại này không gì khác hơn là kết quả, là sự tổng hợp 
tất cả những nghiệp của bạn đã tích lũy từ trong quá khứ. Sự 
trải nghiệm trong khoảnh khắc hiện tại này là tổng hợp của tất 
cả những gì đã tích tụ, được thừa kế - kamma dãyãda. 


Kammayoni: Sinh ra từ hành nghiệp của mình. 

Người ta nói: “Tôi là sản phẩm của một cái tử cung, tôi được 
sinh ra từ bào thai mẹ.“ - Nhưng đó chỉ là một sự thật bề ngoài. 
Thực ra, sự sinh ra của bạn là do nghiệp nhân trong quá khứ 
của bạn. Bạn được sinh ra từ bào thai các nghiệp nhân của chính 
bạn. Khi bạn bắt đầu hiểu và thể nghiệm được Giáo pháp một 
cách sâu xa hơn, bạn chứng thực sự thật này. Đây là kammayori, 
cái bào thai trong từng khoảnh khắc sản sinh ra nghiệp quả của 
những nghiệp nhân đã tích tụ. 


Kammabandhi: là thân quyến hành nghiệp của mình. 


Không ai khác là người thân thích của bạn - không phải 
cha, mẹ, anh, chị, em của bạn. Trong thế gian này, ta thường 
nói: “ Đây là anh tôi, đây là người bà con tôi, đây là người thân 
thiết của tôi, họ vô cùng gần gũi với tôi.“ Thật ra, không ai gần 
gũi với bạn, không ai có thể đông hành hay giúp đỡ bạn khi thời 
khác đến. Khi bạn chết, không ai đi cùng bạn, ngoài nghiệp của 
bạn. Những người bạn gọi là người thân, tất cả đều ở lại nơi 
này, chỉ có nghiệp của bạn tiếp tục đi theo bạn từ đời này sang 
đời khác. Bạn không sở hữu được bất cứ điều gì ngoài nghiệp 
riêng của bạn. Nghiệp là thân quyến và là bạn đồng hành duy 
nhất của bạn. 


91 


Nghệ thuật chết 


Kamma pafisarana: Hành nghiệp là nơi nương nắu của họ. 


Chỉ có sự nương náu nơi hành nghiệp của riêng mình. 
Nghiệp hiển thiện cho ta một nơi nương náu, nghiệp bất thiện 
tạo thêm nhiều khổ đau. Không một ai khác có thể làm chỗ 
nương náu cho bạn. Khi bạn thệ nguyện: “Buddham saranam 
gacchzmi. ” (Con về nương tựa Phật), bạn hiểu rất rõ là con người 
có tên Gotama (Cỏ-đàm), người đã thành Phật Thích-ca, không 
thể cho bạn một chỗ nương náu. Chính nghiệp của bạn mới 
cho bạn chỗ nương náu. Không ai có thể bảo vệ bạn, ngay cả 
một vị Phật. Quy y Phật có nghĩa là nương tựa vào phẩm tánh 
của Phật: sự giác ngộ, Giáo pháp do ngài giảng dạy. Nương 
theo Giáo pháp, bạn có thể phát triển sự giác ngộ trong chính 
mình. Và sự giác ngộ bạn phát triển nơi tự thân chính là thiện 
nghiệp của bạn. Chỉ có nghiệp này cho bạn chỗ nương náu, chỉ 
có nghiệp này cho bạn sự bảo hộ. 


Yam kammam karonfii—kalyanam vã pãpakam vã fassa— 
dãyädãä bhãvami: Vì vậy, bất kỳ hành động nào chúng sinh 

đã làm, dù thiện hay ác, cũng sẽ là di sản mà họ thừa kế. 
Điều này hẳn phải trở nên rõ ràng đối với những ai đang 
hành trì Chánh pháp. Quy luật tự nhiên này phải trở nên hết 
sức rõ ràng. Và rồi bạn sẽ sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm đối 
với nghiệp của mình. Luôn tỉnh giác và trong mỗi phút giây 
luôn phòng hộ để mọi hành vi, việc làm hay ý nghĩ, đều hiển 
thiện. Bạn sẽ không hoàn hảo, nhưng cứ tiếp tục cố gắng. Bạn 
có thể vấp ngã, nhưng hãy xem bạn lại đứng dậy nhanh chóng 
như thế nào. Với quyết tâm mới, với cảm hứng mới, với dũng 
khí mới, hãy đứng dậy và cố gắng lần nữa. Đây là cách thức để 

bạn trở nên mạnh mẽ trong Chánh pháp. 

—S.N. Goenka 


92 


Na sanfi putfaã tanaya, 
na piã nãpi bandhava; 
antakenadhipannassa, 
natthi ñãtisu tãna1ã. 
Etamatthavasam fñaIwã, 
pangito silasarnvuto 
nibbaãnagamanan magga1n, 
khippameva visodhaye. 


—=Dhammapada 20.288-289 


Con cái cũng như cha mẹ uà quyến thuộc, 
khi tử thân đến bắt, không ai cứu được ai. 
Thấu rõ sự thật nàu, 

bậc thúc giả 0à biết tự chế, 

nhanh chóng 0ượt con đường 

thẳng đến bờ Giác nsô. 


—Kinh Pháp Cú, phẩm 20, kệ số.288-289 


Một khi tử thân đến, 
Không có cơn che chở, 
Không cha, không bà con, 
Không thân thích che chở. 
Biết 1õ 1ý ha nàu, 

Bậc trí lo trì giới, 

Mau lẹ làm thanh tịnh, 
Con đường đến Niết-Bàn. 


Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu 


93 


94 


Atitan nãnvãgameyya, nappafikankhe anãgafam; 
yadafifam pahimamm tam, appaftañca anãgdfa1n. 
Paccuppannañca yo dhammam, tattha tattha vipassafi; 
asamhiram asarnEuppam, tam vidvamanubrihaye. 


Ajjeva kiccamatfappan ko jañfñã maranam suve; 
Na hi no sangaran tena mahasenena ImacCUH. 
Evam vihãrữn atäpim, ahorafamatanditam; 
tam ve bhaddekaratto ïỉ 
santo ãcikkhaf€ IMHI. 


— Bhaddekarattasuttam, Majjhimanikäya, 
paripannasapali, Vibhagavaggo 


Các 0ị đừng bám uíu quá khú, 

cũng đừng ngóng trông những sì chưa tới. 

Quá khu đã bỏ lại sau lưng, tương lai không nắm bắt được. 
Nhưng trons khoảnh khắc hiện tại, người có trí quán sát uới tuệ 
giác mỗi một hiện tượng, không đời đổi, không dao động. Những 
bậc trí hãy hành trì như thế. 

Ngày hôm nay, hãy tỉnh tấn tu tập, 

Ngày mai cái chết có thể đến, ai biết được? 

Chúng ta không thể xin trì hoãn uới thân chết 0à đội binh dũng 
mãnh của ông ta. 

Vì thế hãu hành trì tỉnh tấn, nsàu đêm không mệt mỏi; 

đối uới bậc tạ hành như thế, nsau cả một đêm cũng đến sân được 
đạo quả, 

bậc Thánh Tịch tịnh đã nói như 0ậy. 


— Kinh Nhất dạ hiển giả - Trung Bộ Kinh, 
Phẩm Phân biệt, Tập 3 (50 kinh cuối cùng) 


Quá khứ không truụ tìm 
Tương lai không ước 00ns. 
Quá khú đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đâu. 
Không động, không rung chuuến. 
Biết 0uậu, nên t tập, 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết này mai? 
Không ai điều đình được, 
Với đại quân thân chết. 
Trú như 0uậu nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhút Dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu 


95 


96 


Rodney Bernier 
(1944 - 2009) 


Một cái chết hoan hỷ 


h- Bernier sinh năm 1944 tại triển Đông Camnda. 
Mối quan hệ giữa cha mẹ ông đã gãy đồ khi ông còn là 
một đứa trẻ, uà cuối cùng ông được đưa uào nuôi trong một cô nhỉ 
oiện ở Anh, đói khát uà thường xuyên bị bắt nạt. Thất học uà không 
có kỹ năng øì, ông rời khỏi cô nhỉ uiện khi chỉ là một thiếu niên 0à tìm 
oiệc làm lao động tay chân. Ông đã chiến đấu chống lại cơn nghiện 0à 
cuối cùng 0wợt qua được. Với những năm đâu đời gian khó, Rodnew 
uẫn giữ được tính cách 0ui uẻ, đùa nghịch, khả năng khôi hài tỉnh tế, 
0à lòng nhân hậu bẩm sinh, quả là đặc biệt khác thường. 


Ông đến Ấn Độ năm 1973 uà ghi danh học khóa thiền Vipassana 
10 nsàu uới thâu Goenkaji ở Bombaw. Khóa học đầu tiên đó gây ấn 
tượng mạnh uà ông lập Híc ghi danh học thêm hai khóa nữa. Vào cuối 
khóa tụ thí hai, chỉ uào độ tuổi 29, ông đã tự nguyên sẽ thực hành 
Vipassana trong suốt quãng đời còn lại của mình. Thiền tập uà Phật 
pháp trở thành nên tảng của đời ông. Một khía cạnh của sự t tập đặc 
biệt được ông kết hợp sâu sắc là tâm từ (metta). 


Sau cùng, Rodnew định cư ở British Colutmbia, Canada, nơi ông 
trở thành một người trông câu thân kỳ, đã trồng hơn một triệu câu 
trơng 25 năm. Vào tuổi truns niên, ôns quyết định qua lại trường để 
học đọc 0à học 0iết. Trong suốt thời gian nàu, ông tham dự 0uà phục 0ụ 
nhiêu khóa thiền Vipassann, bao gồm cả những khóa tụ 30 uà 45 nsày. 
Ông giúp đỡ cộng đồng tu thiên địa phương ở Vancouoer bằng cách tổ 
chức nhóm thiên hằng tuân tại nhà ông, uà cuối cùng trở thành nhóm 
thiền hằng ngà lúc 5 giờ chiêu, kéo dài gân ba thập kỷ. 


Vào tháng Năm năm 2009, Rodnew được chấn đoán tắc bệnh 
ung thư san di căn. Ông oẫn ở nhà, nhưng đến khoảng tháng Bảu thì 


! Nguyên tác ghi là 28 tuổi, có lẽ bị nhầm, vì như trên vừa nói ông sinh năm 1944, 
năm 1973 tham gia khóa thiển đầu tiên. Vậy khóa thứ hai này dù là trong cùng năm 
đó thì ông cũng đã 29 tuổi rồi. 


97 


Nghệ thuật chết 


những khối u lan đến tỉ sống 0à ông không thể đi lại nữa. Ông được 
đưa 0uào nằm uiện năm tuân lễ cuối đời. 


Rodnew nhận biết được lúc tình sắp chết. Từ giường bệnh, nhìn 
lên búc hình Goenkaji, ông chắp hai tay cung kính tỏ lờng biết ơn sâu 
sắc đối uới 0ị ân sự của mình. Một người bạn ngôi cạnh hỏi ông có 
muốn giúp chắp tay lâu hơn chăng. Rodnew ra dấu không; đó là lúc 
phải nhiếp tâm, sẵn sàng đón cái chết. Lúc 5 giờ chiều, ôn 0à các bạn 
thiên sinh có buổi thiên chiều nh thường lệ. Dù ông tỉnh táo suốt 
buổi thiên, nhưng khi uừa kết thúc thì ông rơi uào trạng thái hôn mê. 
Trơng nhiều siờ tiếp theo, một số người bạn cùng ngồi thiên uới ông 
trong khi một băng shi âm bài kinh tụng của Goenkaji được trở thật 
nhỏ. Rodnew qua đời uào buổi sáng sớm nsàu 13 tháng 8 năm 2009. 
Một cảm giác sâu lắng của sự thanh thản 0à tĩnh lặng bao trùm tất cả 
những ai äang hiện diện. 


Trons suốt những tuân cuối đời của ông, một số thiền sinh tự hỏi 
liệu thái độ tưởng chừng như phi thường của Rodneu hướng 0ê cái 
chết phải chăng chỉ là chiếc trặt nạ can đảm giả tạo, che đậu nỗi khiếp 
sợ sâu thẳm bên trong? Tuy nhiên, ông uẫn tiếp tục tỏa sáng niềm 0ui 
0à thái độ chấp nhận cho đến cuối đời. 

Một người bạn nhận xét rằng, Rodnew có rất ít tài sản uật chất, 
không gì bảo đảm an toàn tài chánh, là người nghèo nhất trong các 
bạn - nhưng đường như ông lại là nsười hạnh phúc nhất. Những và 
cuối đời uà cái chết của ông khẳng định phương cách sống của ông: 
mãn nguyên 0à biết ơn uê hoàn cảnh của mình 0uà những øì đã có. 

Những nhận xét hóm hình nà, trích ra từ buổi trả lời phỏng 0uấn 
uới Euie Chauncew, đã cho thấu cái nhìn thực tế của RodneW uê cuộc 
sống 0à cái chết. 


[ úc này, tôi bị ung thư vào giai đoạn cuối đã được hơn 

một tháng rồi, và đó là một trong những giai đoạn 
tốt nhất của cuộc đời tôi, những khoảnh khắc tốt nhất của cuộc 
đời tôi. Bạn biết không, là một thiên sinh, bạn sẽ tự hỏi chết là 
như thế nào. Bạn tự nhủ, “Tôi không sợ chết.“ Tuy nhiên, thật 


98 


Một cái chết hoan hỷ 


ra nếu có ai đó hỏi, bạn sẽ không thể thực sự biết được cho đến 
khi nào bạn đối mặt với nó. Nhưng khi họ nói rằng tôi bị ung 
thư, cũng giống như nói với tôi “Ô, bạn muốn ăn kem không?” 
Không có chút phản ứng tiêu cực nào cả - không hê, không chút 
lo lắng, không chút sợ hãi, không chút buôn phiên. Thực ra, 
một nụ cười đã nở trên gương mặt tôi. Một khi họ nói bạn đang 
ở giai đoạn cuối, đó là lúc bạn bắt đầu cuộc hành trình mới. 


Khoảng năm tuần trước, lần đầu tiên tôi biết đó không chỉ 
là một khối u thường, mà là khối u ác tính, đúng không? Trước 
đó, tôi thật sự không biết nó tôi tệ như thế nào. Tôi đang nằm 
trong hành lang bệnh viện và suy nghĩ: “Tôi vẫn chưa biết chắc 
mình có đang ở giai đoạn cuối hay không.“ Và tôi tiếp tục nghĩ: 
“Đã bao nhiêu lần trong những kiếp trước tôi đã nằm chờ chết 
ở một nơi nào đó?“ Điều đó khiến tôi rộng mở một nụ cười. Tôi 
nhìn chung quanh thấy nhiều người đang nằm trên cáng, và 
cảm thấy hết sức thương họ. Tôi không muốn họ thấy tôi đang 
cười vì sợ làm họ bối rối. Tôi chỉ cảm thấy muốn cười lớn: “Ô, 
đây là một kiếp sống nữa.” 

Tôi ra khỏi bệnh viện và vài ngày sau đó cùng với con gái 
và người bạn Jerry đến gặp một bác sĩ chuyên khoa đường ruột. 
Tôi bước vào, chúng tôi bắt tay nhau, nhưng ông ấy dường như 
hơi lo lắng. Ông bắt đầu bằng một tin báo: “Quá muộn rồi, quá 
muộn rồi.” “Muộn à?” tôi hỏi lại, “Quá muộn cho việc gì?” Ông 
ta nói: “Quá muộn rồi. Thậm chí tôi không thể làm hóa trị cho 
ông được. Bệnh ung thư của ông đã di căn khắp nơi.” 

“Không sao đâu,“ tôi trả lời, “vậy có lẽ tôi nên mua một đôi 
giày mới để mang mà đi vào kiếp sau.” Vị bác sĩ đứng nhìn tôi 
chằm chặp, không hiểu nổi. Tôi lặp lại: “Thực sự không sao đâu 
mà.” Và tôi chợt nhận ra, ô lạ, tôi không hề có chút phản ứng 
nào cả. Thật ra, chỉ có một điều làm tôi đâm lo chính là vị bác 
sĩ này đang phát hoảng. Ông ta nói: “Anh thật cứng cỏi đấy.” 
“Tôi? Cứng cỏi à? Tôi cứng cỏi về điều gì vậy?“ Sau khi chúng 
tôi rời phòng khám, Jerry nói rằng anh đang cố hình dung xem 
tôi như thế nào - Vì sao Rodney không phản ứng? Kiếp sau ư? 


99 


Nghệ thuật chết 


- bởi vì mọi người thông thường đều phản ứng. Nhưng thật sự 
tôi đã không sợ hãi, không bối rối, không buồn phiên. 

Những tuần cuối cùng, tôi nhận được toàn những ôm hôn. 
Mọi người đến và nói: “Rodney, bạn thật tuyệt vời.” Bây giờ tôi 
hiểu từ “tuyệt vời” nghĩa là gì rồi: đó là Rodney. (Ông cười to) 
Tôi đang rất cần thận về điều này, để chắc rằng mình không tự 
để cao một bản ngã to lớn, vì bạn thực sự đâu muốn kết thúc 
hành trình cuối cùng của bạn bằng việc đề cao bản ngã.1 (Cười 
to lần nữa) Một bất tịnh khác nữa, đúng không? 

Giờ đây tôi hầu như hài lòng với mọi sự. Tôi trở nên bao 
dung hơn với những người tôi có thể gặp khó khăn. Nếu tôi 
đang nói chuyện với ai và cảm thấy người ấy đang bối rối, lo 
lắng hay có chuyện gì đó, tôi liên thay đổi đề tài. Người ấy thậm 
chí không nhận ra. Bạn biết đó, tôi không có thời gian để giận 
dữ. 

Có quá nhiều từ tâm (meí/4) ở mọi người - những ngôn ngữ 
cử chỉ, ánh mắt nhìn vào mắt tôi, cách họ nói chuyện với tôi, 
cách họ chạm vào tôi - tất cả những gì họ làm đêu cho tôi thấy 
thật khác với trước đây. Họ cư xử thật nhẹ nhàng, tinh tế hơn 
xưa nhiều. Người ta gởi thư và gọi điện thoại thăm - tôi có thể 
cảm nhận được tâm từ (ne/ã) trong không gian. 


Đôi khi tôi ngồi thật yên và có thể cảm thấy toàn thân đang 
hao mòn, đau đớn trở nên êm ả và tâm tôi cũng trở nên tĩnh 
lặng hơn. Đôi khi cái đau cũng có thể trở nên dữ đội, nhưng đau 
vẫn chỉ là đau - tất cả phụ thuộc vào tâm thái của bạn trong lúc 
đó. Bạn có thể đau một chút, rồi cơn đau đó dường như trở nên 
rất mãnh liệt, nhất là khi có nhiêu tiêu cực chung quanh. Hoặc 
bạn có thể rất đau đớn, nhưng nhờ những rung động tích cực 
quá mạnh mẽ nên bạn không thấy đau. 


! Trong Anh ngữ, tác giả sử dụng kiểu chơi chữ khôi hài vì thành ngữ “an ego trip” có 
nghĩa là một hành vi, lời nói nhằm tự đề cao chính mình, để cao bản ngã của mình. 
Và trong câu “you really don“t want your final journey to be an ego trip” thì journey 
và trip đều có nghĩa là một chuyến đi, một cuộc hành trình. 


100 


Một cái chết hoan hỷ 


Dù tôi không cảm thấy bệnh, nhưng lại có cảm giác cơ thể 
như vỡ vụn ra. Tuy nhiên, tâm thức tôi thì không như thế. Tôi 
cảm thấy những rung động trong bệnh viện thật sự trở nên 
mạnh hơn, đặc biệt khi nhiều người đến thăm và ngồi thiên lâu 
với tôi. Có nhiều khi, như khoảng 11 giờ đêm, tôi chỉ ngôi yên 
mà toàn bộ sự hiện hữu của tôi trở nên yên tĩnh. Không đau 
đớn. Không khổ não. Tâm tôi tĩnh lặng. Thân thể tôi yên bình. 
Mọi thứ hoàn toàn tịch lặng. ÔIt Mọi người đang gởi tâm từ 
(me) đến cho tôi. Tôi trở nên hòa nhịp với sự tịch tĩnh này từ 
khi tôi bị bệnh. Lòng từ (me/a) đã có hiệu quải 

Lúc tôi còn làm việc trồng cây, hay bất cứ ở nơi đâu, hễ thấy 
những con chim, thú , chó, hay thậm chí một con ruôi trong 
nhà vệ sinh rồi tôi xua tay đuổi nó ra, tôi luôn câu nguyện cho 
chúng được an lành và sẽ được tái sinh kiếp sau tốt đẹp hơn: 
“Trông con như thế này thật tội nghiệp. Nguyện cho phần đời 
còn lại của con được hạnh phúc, và kiếp sau sẽ tốt hơn. Nguyện 
cho con được bình an và hạnh phúc. “ 


Con trai tôi hỏi: “Ba à, ba cảm thấy tinh thân như thế nào?” 
- cháu không hỏi “thể chất ba như thế nào”, mà là “tinh thân ba 
thế nào”. Điều đó thật tuyệt. Con tôi đã ở đây khi các bạn đạo 
đến thăm và trò chuyện. Phải mất một thời gian, nhưng bây giờ 
cháu đã hiểu ra được, chính trạng thái tinh thần mới thực sự là 
quan trọng nhất. 


Con tôi đã trân trọng thời gian chúng tôi còn bên nhau, thay 
vì u sâu vì một người sắp ra đi. Cháu bảo tôi: “Ba à, ba biết 
không, có thể trong nhiều năm sau nữa, con sẽ lâm vào một tình 
trạng nào đó và con sẽ nghĩ rằng: “Bây giờ, nếu là ba thì sẽ làm 
gì để giải quyết chuyện này nhỉ?“ Do đó, với tôi điều đó thật 
quý. Bây giờ con tôi có thể hiểu được rằng thực hành Vipassana 
là điều tối quan trọng. 

Một lân con tôi dò hỏi: “Ba à, nếu có người nào đó giết con 
thì ba có giết người ấy không?“ Tôi trả lời: “Không, con à, nếu 
con chết trong tình huống đó thì cũng đành chịu thôi. Ba đã 
cam kết không hủy diệt sự sống. Ba có thể làm tất cả mọi thứ 


101 


Nghệ thuật chết 


trong khả năng mình để bảo vệ con, nhưng ba không thể làm 
việc sai trái như giết người, trộm cắp, hay nói dối, hay bất kỳ 
việc gì vi phạm giới luật ba đang thực hành theo Giáo pháp, vì 
điều đó thậm chí còn tệ hại hơn cả việc con bị giết. Giả sử con 
bị giết, đó chỉ là một kiếp sống [trong nhiều kiếp sống], và ba sẽ 
không làm điều sai trái để chịu sa đọa. 


Đọc những điều Sayagyi U Ba Khin viết về cái chết - thật 
là được sách tấn. Ta được khuyến khích bởi những gì Thầy nói 
về tâm quan trọng của việc giữ giới (sila) và hiến tặng (dãna), 
những điêu có thể giúp ta tái sinh lên cõi trời. Trên hết, bạn 
phải thực tập thiên và giữ được sự bình tâm, và làm được vậy 
giống như bạn đang ngồi trên một chiếc xe đưa bạn đi về phía 
trước, với tốc độ cao. Bạn đang lái chiếc xe ấy đi xuyên qua tất 
cả những pháp hành, và tất cả những từ tâm (cffã) này không 
ngớt tràn ngập đến với bạn. Bạn thực sự có được nụ cười rạng 
rỡ trên môi. 

Trong quá khứ, tôi nhớ đã từng nói với mọi người: “Tôi 
không sợ chết”. Tuy nhiên lúc đó tôi chưa thực sự biết gì cả. Ta 
không thể thực sự biết cái chết sẽ xảy ra như thế nào. Bây giờ, 
khi nhìn cái chết đang đến, tôi thấy như: “Ô, điều này là giống 
như mình đã hình dung.“ Tôi không chắc lắm, nhưng Dhamma 
sẽ cho bạn rất nhiêu sức mạnh. 

Các cô y tá nói rằng thời kỳ đầu của bệnh là giai đoạn khó 
khăn nhất. Dân dân về sau, khi cận kê cái chết, ta chấp nhận 
được. Tuy nhiên, tôi đã chấp nhận được ngay từ ban đâu. Tôi 
không hề thấy có sự thay đổi nào trong tâm trí tôi suốt thời gian 
bị bệnh. Tôi theo đõi tâm mình để chắc chắn, để xem có gì thay 
đổi không, nhưng không hề có thay đổi nào cả. 

Vì thế, những gì đang xảy ra là tôi đang đối diện với cái 
chết. Tôi không hề có phản ứng tiêu cực nào, không một chút 
nào. Tôi có Chánh pháp bên mình; tôi cảm nhận được những 
rung động mạnh mẽ của Chánh pháp chung quanh tôi. Quả là 
tốt đẹp - thật sự tốt đẹp. Tôi đang mỉm cười trên suốt con đường 
đi đến cái chết. 


102 


Sukha dukha apane karma ke, 
avicdla vishva vidhana. 
Tủ tera Yamarđja hai, 
tu taraka bhagavana. 


- Hindi doha, S. N. Goenka 


Hạnh phúc uà khổ ấau là kết quả 

của những hành nghiệp bạn tạo ra. 

Đó là luật phổ quát bất biến. 

Bạn là chủ nhân cái chết của chính mình. 
Bạn là người cứu rỗi của chính mình. 


-Thi kệ (doha) Hindi, S. NÑ Goenka 


103 


104 


Dừng lãng phí thời gian còn lại của quý 0}. Đâu là lúc quý 
øj phải nỗ lực uới năng lượng 0à sự kiên định. Quý 0ị có thể 
biết chắc là tình sẽ chết, nhưng quÚ uị không thể biết mình 
cờn sống được bao lâu. 


- Venerable Webu Saydaw 


Hỏi Đáp với Thầy Goenkaji - Phân II 


Chuẩn bị cho cái chết của chính mình 


Thiền sinh: Chúng ta có thể rút ra bài học gì từ cái chết của đức 
Phật uà những tôn đệ của Nsài? 


Goenkaji: Đức Phật mỉm cười khi qua đời, và dạy Chánh 
pháp - một bài học Vipassana cho tất cả chúng sanh. 


Đức Phật là một bậc đạo sư. Ngài quyết tâm truyền bá 
Chánh pháp cho đến hơi thở cuối cùng - và người đã thực hiện 
được. Trước khi đức Phật nhập diệt, một người đã tìm đến xin 
gặp, nhưng bị vị thị giả kỳ cựu của Ngài là nanda ngăn cản 
và nói: “Không được, bây giờ không phải lúc để gặp đức Thế 
Tôn.” Thoáng nghe được, đức Phật dạy rằng, “Đừng, nanda, 
hãy cho ông ấy vào. Đưa ông ấy vào đi.“ Hạnh nguyện và lòng 
từ bi của Đức Phật thật cao cả đến mức Ngài không quan tâm 
nỗi đau của chính mình trước giờ nhập diệt. Ngài hiểu rằng 
phải truyền trao Chánh pháp cho người này, nếu không ông ta 
sẽ không còn cơ hội. Từ tâm là một phẩm chất quan trọng cần 
được phát triển với những ai muốn truyên đạt chân lý. 


Thiền sinh: Con muốn biết ta nên tập trung tâm 1ý uào nơi nào 
trên cơ thể uài siờ trước khi mất, 0à tôi tại đâu, nsaụ lúc hấp hối? 

Goenkaji: Quý vị nên ý thức rõ những cảm giác và tính vô 
thường (anicca) trong mọi lúc. Qua việc hành thiên Vipassana, 
quý vị học được nghệ thuật sống và nghệ thuật chết. Nếu quý 
vị là người thực tập Vipassana thường xuyên thì vào lúc lâm 
chung quý vị tự động trở nên ý thức trọn vẹn về những cảm 
giác và tính vô thường, và ra đi rất bình an. Quý vị không thể 
ra đi trong vô thức, khóc lóc hay sợ hãi. Quý vị ra đi mỉm cười, 
luôn quán sát những cảm giác. Nhờ vậy, không chỉ cuộc đời 
hiện tại được an ổn, mà đời sau cũng được an lành nữa. 


105 


Nghệ thuật chét 


Thiền sinh: Có người khuyên rằng, trước khi mất, ta nên hồi 
tưởng lại những 0iệc làm tốt của tình, những công đức mà ta đã 
tích lũụ, như hiến tặng (dãna) 0à giữ giới (sila). Vì ta uẫn cờn cách 
xa Niết-bàn (nibbãna), nên có lẽ uiệc đó siúp ta tái sinh 0ê cảnh giới 
của chư thiên (devä loka). Tn có nên cố gắng để sinh uê cảnh siới chủ 
thiên hay không? 


Goenkaji: Đối với những ai chưa từng thực hành Vipassana, 
chưa từng trải nghiệm về vô thường, đây là việc thích đáng cần 
làm - nhớ lại những việc làm tốt của mình, những điều sẽ dẫn 
đắt họ lên cảnh giới hay cõi hiện hữu cao hơn. Nhưng nếu quý 
vị đang thực hành Vipassana và vô thường, thì quý vị cần thực 
chứng vô thường, và quý vị cũng sẽ tái sinh về cõi trời nếu quý 
vị chưa sẵn sàng để thể nhập Niết bàn (nibb_ na). Có thể phải 
trải qua nhiêu thời gian trước khi quý vị đạt đến Niết-bàn, do 
đó quý vị sẽ tái sinh về một cõi trời, nơi quý vị có thể tiếp tục tự 
tu tập, không cân thây hướng dẫn. Vì quý vị chết với tâm quán 
sát vô thường, nên quý vị cũng sẽ tái sinh với tâm quán sát vô 
thường, và quý vị sẽ tiếp tục thực hành Vipassana. 

Nhiều người đến đây tham dự khóa tu nói rằng: “Khi còn 
bé, tôi đã nhận biết được những cảm giác này; nhưng khi ấy tôi 
không biết đó là gì.“ Điều này xảy ra vì chính người ấy đã từng 
hành thiên trong quá khứ. Quả thực, sự hành thiên sẽ tiếp tục 
đi cùng với quý vị từ đời này sang đời khác. 


Thiên sinh: Nếu những tư tưởng tiêu cực phát sinh khi ta đang 
hành thiên uới tâm an nhiên, 0à cái chết xảự ra uào đúng thời khắc ấu 
thì chúng ta sẽ đi uào cảnh giới nào? 

Goenkaji: Ngay cả khi đang có những tư tưởng tiêu cực 
phát sinh, tại thời điểm cận tử, lập tức những cảm giác cũng tự 
động phát khởi, và nếu quý vị đang hành thiên Vipassana, quý 
vị sẽ quan sát chúng. Là một thiên sinh, sau khi mất, quý vị sẽ 
không đi vào những cảnh giới thấp, vì ở đó quý vị không thể 
thực hành Vipassana với sự tỉnh giác về vô thường. 


106 


Hồi Đáp với Thầy Goenkaji - Phần II 


Quý vị không cân phải lo lắng. Chỉ khi nào quý vị ngừng 
thực tập Vipassana thì lúc đó mới cần phải lo. Nếu quý vị cứ 
tiếp tục thực hành thiên đều đặn mỗi buổi sáng và tối, thì vào 
thời điểm cận tử, những cảm giác sẽ tự động nảy sinh - chẳng có 
gì để nghi ngờ về điều đó cả. Không thiền sinh nào thực hành 
Vipassana lại phải sợ hãi cái chết - vì đó là lúc mà quý vị sẽ được 
thăng tiến! Nếu quý vị thực hành Vipassana, cái chết chắc chắn 
sẽ đến một cách tích cực. 


Thiên sinh: Làm thế nào chúng ta biết được là có tiễn kiếp, hoặc 
sẽ tái sinh sau khi chết, khi không có kinh nghiệm bản thân [uê những 
điều nàu]? 


Goenkaji: Vipassana mang đến lợi lạc cho quý vị mà không 
cần thiết phải tin rằng có kiếp trước hay kiếp sau. Chắc chắn 
là quý vị phải tin có kiếp sống hiện tại này. Rất nhiều người 
tham gia các khóa tu không tin có kiếp trước, kiếp sau - cũng 
chẳng sao cả. Chỉ có khoảnh khắc hiện tại này là hoàn toàn 
quan trọng: trong từng khoảnh khắc quý vị đang chết, trong 
từng khoảnh khắc quý vị đang tái sinh. Hãy quan sát điều ấy, 
thể nghiệm điều ấy, hiểu rõ điều ấy. Và thấu hiểu rằng khi quý 
vị phản ứng với dòng chuyển biến này, quý vị đang tự làm hại 
mình. Khi quý vị ngừng phản ứng, hiện thực trở nên ngày càng 
tốt hơn. Nếu có kiếp sau, chắc chắn quý vị cũng sẽ được lợi lạc 
ở đó. Còn nếu không có kiếp sau, thì tại sao phải lo lắng? Quý 
vị đã tận lực hoàn thiện cuộc sống hiện tại của mình. Tương lai 
chẳng phải gì khác hơn là kết quả của hiện tại. Nếu đời này tốt 
đẹp, thì đời sau cũng sẽ tốt đẹp. 


107 


Sabbadanamm dhammadanam jinãH; 
sabbarasam dhammaraso jinafi; 
sabbaratim dhammardii jinäati; 
tanhakkhayo sabbadukkham jinati. 


- Dhammapada 24.354 


Tặng phẩm của Chánh pháp 
cao quý hơn tất cả trợi tặng phẩm khác; 
Hương 0ị của Chánh pháp 
0ượt xa tất cả những hương 0ị khác; 
Hủ lạc của Chánh pháp 
0ượt thắng tất cả tmọi dục lạc khác; 
Sự tận diệt ham tnuốn 
chiến thắng mọi đau khổ. 
-Kinh Pháp Cú, Phẩm 24, Kệ số 354 


Pháp thí, thắng mọi thíl 
Pháp 0ị, thắng mọi 0l 
Pháp hụ, thắng mọi hủ! 
Ái diệt, dút mọi khổi 


Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu 


108 


Thước đo của sự tiến bộ trên hành trình t tập Vipassana 
không phải ở loại cằm giác tà chúng ta thể nghiệm. Thước 
đo đó là mức độ thành công trong sự thuần thục tỉnh giác 
0à bình tâm trước mọi cảm giác. Nếu một thiền sinh luôn ý 
thúc được bản chất này của phương pháp, người ấu sẽ không 
có gu cơ lạc lối trong sự thực tập, uà chắc chắn sẽ tiếp tục 
tiến bộ đạt đến tục tiêu. 


-S%.N.Goenka 


Nguuện cho tôi luôn nhẹ nhàng 0à thanh thản, 
điềm tĩnh 0à an bình. 
Nguyện cho tôi phát triển tâm quân bình. 
Nguyện cho tôi quán sát uới sự bình tâm hoàn toàn 
bất kỳ cảm giác nào khởi sinh trên cơ thể. 
- S.N. Goenka 


109 


Ratilal Mehta 
(1901 - 1987) 


110 


Sống và chết trong Chánh Pháp 


Câu chuyên nàu được đăng trên Bản tin Vipassana (Vipassana 
NeusleHer) số tháng 9 năm 1988. 


| rung tâm Thiên Vipassana Quốc tế Dhamma Khetta, 

gân Hyderabad, là trung tâm thiên đầu tiên ở Ấn Độ. 
Ngài Goenkaji khánh thành trung tâm này vào tháng 9 năm 
1976 bằng cách trồng một cây Bồ-đề con lấy từ cây Bô-đề thiêng 
ở Bồ-đề Đạo tràng (Bodh Gaya), cũng như bằng cách hướng 
dẫn khóa thiên thứ 124 của ngài tại đây, với sự tham dự của 122 
thiên sinh. 

Từ giai đoạn khởi xướng cho đến nhiều năm về sau, động lực 
hỗ trợ phía sau của trung tâm là ông Ratilal Mehta, một doanh 
nhân rất thành công, đồng thời cũng là tín đồ thuần thành của 
cộng đông đạo Jain. Cái chết bất ngờ của vợ ông trong một tai 
nạn khiến ông phải đối diện với thực tại khổ đau, và như bao 
người đi trước, ông bắt đầu tìm kiếm một phương thức để vượt 
qua nỗi thống khổ của mình. 

Một bài viết về trung tâm Dhamma Khetta trên tạp chí 
Vipassana Journal kể lại việc ông Mehta, người đã nhiệt tình tìm 
kiếm trong nhiều truyền thống tôn giáo, lại vô tình nghe được 
câu chuyện giữa một tăng sĩ đạo Jain và vị giáo sư đạo Jain. Cả 
hai đang thảo luận về nhiều loại thiền khác nhau, và nhận xét về 
những trải nghiệm độc đáo của những thiên sinh từng tham gia 
các khóa thiên Vipassana. Cuộc nói chuyện đó đã gợi hứng thú 
cho Mehta tham dự khóa thiền kế tiếp do Goenkaji hướng dẫn. 

Khi thực hành Vipassana, Mehta đã tìm được điều ông đang 
tìm kiếm. Với bản chất nhiệt thành, Mehta say mê việc thiên tập, 
tham dự thêm sáu khóa thiên nữa, hết khóa này đến khóa khác. 
Nhưng không chỉ có thế, ông còn nhiệt tình giúp đỡ người khác 


111 


Nghệ thuật chết 


tìm đến với Chánh pháp, điều đã mang lại quá nhiều lợi lạc cho 
ông. Ông tổ chức các khóa thiền tại nhà riêng của mình, dùng 
uy tín cá nhân để vận động mọi người học thiền Vipassana, 
trong đó có tất cả các thành viên của gia đình ông. 


Mảnh đất nơi trung tâm Dhamma Khetta được tạo dựng 
như ngày nay là do gia đình Mehta hiến tặng và đích thân ông 
đứng ra giám sát hầu hết công việc xây dựng. Dù căn nhà tiện 
nghi của ông ở gân đó, ông vẫn khăng khăng xin ở lại Trung 
tâm trong nhiều ngày, thực hành cuộc sống càng giản dị càng 
tốt, cống hiến trọn thời gian cho việc hành thiên và phục vụ 
người khác. 

Dù vậy, sự sùng kính Chánh pháp không làm giảm đi lòng 
tôn kính của Mehta đối với tôn giáo ông đã được nuôi dạy từ 
nhỏ. Ông vẫn tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ của một tín đồ Jain 
ngoan đạo, kính trọng và phục vụ các vị tăng ni của tôn giáo 
mình. Ông thực hiện được điều này nhờ nhận ra được cốt tủy 
của đạo Jain là khắc phục lòng tham lam, sân hận và si mê, mà 
Vipassana là phương pháp để đạt đến mục tiêu ấy. Ông đã thấu 
hiểu bản chất phổ quát của Chánh pháp thuần khiết, siêu việt 
tất cả những khác biệt của các giáo phái hay triết thuyết. 

Những năm tuổi già, sức khỏe ông Mehta suy sụp vì bệnh 
ung thư lan truyền khắp cơ thể, gây ra những đau đớn vô cùng. 
Vào độ tuổi tám mươi, ông phải trải qua một cuộc phẫu thuật 
nghiêm trọng. Cuộc giải phẫu khiến ông trì trệ về thể chất 
nhưng không thể ngăn cản sự khao khát thực hành và chia sẻ 
Chánh pháp của ông. Bất chấp những đau đớn và suy sụp về 
thể chất, ông vẫn tiếp tục đích thân giám sát công trình xây 
dựng ở Dhamma Khetta. Vẫn còn chưa kịp hôi phục sức khỏe 
sau cuộc giải phẫu, ông đã tham gia một khóa tu dài hạn ở 
Dhamma Giri, mong muốn sử dụng bất kỳ khoảng thời gian 
nào còn lại của mình theo cách tốt nhất. 


*xx** 


112 


Sống và chết trong Chánh Pháp 


1) ã một năm trôi qua kể từ khi Mehta qua đời. Cái 
chết của ông là một sự kiện đáng chú ý và gợi nhiều 
cảm hứng. Ông biết trước mình sắp ra đi và dù phải chịu đựng 
nhiều đau đớn, ông không hẻ than van. Ông muốn được ngồi 
thiên khi cái chết gần kê. Thân nhân trong gia đình và bạn hữu 
của ông đều có mặt lúc đó. Ông yêu cầu được tắm rửa. Sau khi 
được đưa trở lại giường, Mehta nhờ giúp ông ngồi dậy trong 
tư thế thiền và xoay về hướng đông. Mọi người có mặt trong 
phòng đêu ngôi thiền với băng ghi âm tiếng tụng niệm của thầy 
Goenka được phát ra. Băng tụng chấm dứt với câu chúc lành 
bhãvafu sabba mangalam và lời đáp lại sadhu, sadhu, sadhu. Toàn 
thân ông Mehta vẫn ngồi thật ngay thẳng. Vị bác sĩ xem mạch 
của ông và thông báo: “Ông ấy đã đi rồi.” Điều này làm mọi 
người ngạc nhiên vì đầu ông vẫn không gục xuống, cũng như 
thân mình không hề ngã quy. 


Tin ông Mehta qua đời đến với thây Goenkaji khi thầy đang 
ở California trong một ngày giữa những khóa tu. Như thường 
lệ, những thiên sinh phục vụ tham gia buổi sáng thiền chung, 
cùng với sự hiện điện của Goenkaji và Mataji. Vào cuối buổi 
thiên, Goenkaji thông báo với các thiển sinh: “Thầy vừa được 
một tin thật tuyệt vời.“ Thật hiếm khi nghe Goenkaji đưa ra một 
thông báo như vậy, và các thiển sinh ngạc nhiên hơn nữa khi 
biết được cách ra đi kỳ diệu của Mehta. 


Ở phương Tây, hiếm khi cái chết được nhìn một cách rất 
tích cực như thế. Hơn nữa, lại càng thật xúc động khi nghe vẻ 
sự ra đi tuyệt diệu của một thiền sinh tận tụy. Vào thời điểm 
cận tử, bất chấp thân thể chịu nhiều đau đớn khó chịu, tâm trí 
ông Mehta vẫn tràn đây sự tỉnh giác và bình tâm, khiêm cung 
và từ ái. Những ai hiện diện lúc ông mất, và cả những ai nghe 


115 


Nghệ thuật chết 


kể chuyện lại sau này, đều cảm thấy rất may mắn được chia sẻ 
sự kiện đây xúc cảm này. 

Những người bạn thiên của Mehta luôn nhớ đến tính cách 
linh hoạt, quả quyết, đây sinh lực và nhiệt tình của ông. Ngày 
nay, trung tâm Dhamma Khetta đã phát triển thành một cơ sở 
có sức chứa 350 thiên sinh, đứng vững như một đài tưởng niệm 
sự cống hiến tận tụy của ông, một cống hiến vẫn đang tiếp tục 
đơm hoa kết trái. 


*xx** 


114 


Bình tâm đối mặt bệnh nan y 


Bài uiết sau đâu được đăng tải lần đâu tiên trên Bản tín 
Vipassana (Vipassana Neusletter) số tháng 9 năm 1990. 


K--: 10 năm trước, vợ tôi, Parvathamma, được 
chấn đoán mắc bệnh tế bào thân kinh vận động 


(motor neuron disease), một căn bệnh hiếm gặp, cho đến nay 
vẫn không có cách chữa trị. Cô ấy phải trải qua tình trạng các cơ 
bắp tay chân và cổ dân dẫn suy thoái, cân được trợ giúp ngay cả 
trong những hoạt động bình thường. Các phương thức trị liệu 
do các bác sĩ chuyên ngành khác nhau như điều trị đối chứng, 
điều trị vi lượng đồng căn, điều hòa theo tự nhiên (Ayurveda) 
và liệu pháp tự nhiên đều không mang lại kết quả gì. Cô ấy trở 
nên ui sâu và thường xuyên than khóc. 


Thật đau lòng, tuy nhiên mọi người trong gia đình cố chăm 
sóc không để cho cô ấy rơi vào tình huống khó chịu, hay có bất 
kỳ cảm giác bị bỏ rơi nào. Tất cả những cố gắng của chúng tôi 
nhằm động viên tinh thần vợ tôi mạnh mẽ hơn, nhưng mặc dù 
vậy, cô ấy thường suy sụp mỗi khi có bạn bè hay họ hàng đến 
thăm viếng. 

Chính trong giai đoạn này, sau khoảng bốn năm sống trong 
bệnh tật, vợ tôi tham dự một khóa thiền Vipassana ở Jaipur 
dưới sự hướng dẫn của thây Goenkaji. Chỉ mới ngày đầu khóa 
học, cô đã cảm thấy phải cố gắng ngoài sức mình, nhưng với 
những thiên sinh đây yêu thương chung quanh, cô ấy đã mỉm 
cười chịu đựng được khó khăn. 


Vào ngày thứ tư, ngày Vipassana, cô đã thay đổi thành một 
con người khác. Cô thể nghiệm được một luông cảm giác vi tế 
xuyên suốt cơ thể. Cô rạng rỡ đầy niềm vui, và thậm chí cảm 


115 


Nghệ thuật chết 


nhận được thân thể mình đang phục hôi sức lực. Khóa tu dưỡng 
của cô đã tỏ ra là một nơi tạm trú 10 ngày lợi lạc nhất. 


Trong suốt những tháng sau đó, cô thực hành thiền thường 
xuyên cho dù tình trạng cơ thể suy kém đi. Tiếc là do việc làm 
yêu câu, tôi phải đi Ajmer, nhưng bất cứ khi nào quay trở về 
Jaipur, tôi đều ngôi thiên chung với vợ mình. Những băng 
giảng của Goenkaji và những cuộc thăm viếng của các thiển 
sinh địa phương đã thôi thúc và hỗ trợ cô. 


Chỉ sau một khóa thiên Vipassana, tư chất cô bắt đầu thay 
đổi đáng kể. Niềm vui đã lan tỏa từ cô. Những người đến an ủi 
cô ra về trong bình an. Cô chẳng bao giờ than thở về bệnh, cũng 
chẳng than tiếc về cảnh ngộ khốn khổ của mình. Cô thường 
xuyên có những lời thăm hỏi đầy yêu thương nhân ái về sức 
khỏe của những vị khách đến thăm cùng gia đình của họ, câu 
chúc họ hạnh phúc, an lạc. 


Căn bệnh tiến triển thật nhanh. Cô cảm nhận được những 
cơ bắp suy nhược rất nhanh, góp phân làm giảm lượng đường 
và oxygen trong người cô. Mặc dù phải chịu đựng những đau 
đớn tột độ, cô vẫn cố km nén, giữ được hoàn toàn tâm trí tỉnh 
táo. Từ cổ trở xuống, thân người cô là những đống cơ, xương 
thảm thương teo tóp lại, nhưng gương mặt Parvathamma lại 
rạng rỡ với nụ cười tỏa sáng. Và cô cứ tiếp tục thiền. 

Hai ngày trước khi ra đi, cô nông nhiệt thỉnh cầu mọi người 
trong gia đình hãy tha lỗi cho cô về bất kỳ những lời lẽ khó 
nghe nào trong suốt thời gian họ chăm sóc cô, đông thời bày tỏ 
những cảm xúc khi cảm thấy may mắn có được một gia đình 
nhân hậu và bao dung như vậy. 

Căn bệnh giờ đây đã lan ra đến cơ tim và phổi, và cô không 
thể ngủ được nữa vì những cơn ho rũ rượi mỗi khi di chuyển 
thay đổi tư thế ngôi. Đêm tiếp đó, cô đã ngủ tương đối an lành 
trong xe lăn của mình. Cứ mỗi lần thức giấc, cô lại bảo những 
người ngồi bên cạnh cô hãy đi nghỉ ngơi, và hỏi thăm xem 
những người khác trong gia đình có ngủ được không. 


116 


Bình tâm đối mặt bệnh nan y 


Lúc 7:15 sáng, cô uống chút sữa, theo sau là một cơn ho, 
điều mà cô luôn khiếp sợ. Cảm thấy ngạt thở, cô nhờ tôi gọi bác 
sĩ. Ông ta đến trong vòng 15 phút, nhưng khi bác sĩ vừa đến 
ngưỡng cửa nhà, cô đã trút hơi thở cuối cùng sau một cơn ho 
nhẹ. Buổi sáng ngày 15 tháng 1 năm 1985, cô đã ra đi bình yên 
với tinh thân minh mẫn, với ánh mắt nhìn yêu thương dành cho 
mọi người chung quanh. 


Chúng ta học từ Goenkaji rằng việc hành thiền của ta cũng 
là sự chuẩn bị cho cái chết. Trải nghiệm của gia đình chúng tôi 
là một minh chứng cho sự thật này. Giữ được sự bình tâm giữa 
những đau đớn tột cùng, vợ tôi đã luôn kiểm soát được năng lực 
tâm trí của mình từ đầu đến lúc ra đi. Cô ấy là một nguồn cảm 
hứng tuyệt vời cho tất cả mọi người, những thiên sinh chúng ta 
vì thế càng chuyên tâm thực hành Dhamma nghiêm túc hơn. 
Nỗ lực quyết tâm và thường xuyên thực hành đã giúp chúng tôi 
giảm nhẹ được cú sốc đau buồn vì mất mát một người thương 
yêu như cô ấy. Chúng tôi vẫn thường xuyên gởi đến cô ấy tâm 
từ (mei4) với những lời nguyện câu cho cô được thoát khỏi mọi 
đau khổ. 


- Ông S. Adaviappa 


117 


PralayankarI badha men, 
tù hI tera dvipa. 
andhakaramaya rata men, 
tu hI tera dipg. 


—Hindi doha, S.N. Goenka 
Giữa cơn hồng thủy kinh hoàng, 
Tự trình là đảo an toàn trú thân. 


Giữa màn đêm tối 0ô s0ns, 
Tự trình là nsọn đèn chơng soi đường. 


— Thi kệ (doha) Hindi, S. N. Goenka 


118 


Dòng nước mắt! 


6 sÑN› các tỳ-kheo, khởi điểm của sự sống này là 


từ vô thủy. Chúng ta không thể biết được thời 
điểm bắt đầu của dòng luân hôi này, của sự sống này, khi chúng 
sinh chìm đắm trong vô minh, trói chặt với tham ái. 


Và như vậy, các ông nghĩ sao? Những dòng nước mắt mà 
các ông đã than khóc giữa cuộc luân hồi bất tận này khi phải 
sống chung với người mình không ưa thích, phải ly biệt với 
người mình yêu thương... có nhiều hơn chăng khi đem so với 
nước trong bốn biến lớn?” 


“Bạch Thế Tôn! Như chúng con đã được Thế Tôn dạy bảo, 
dòng nước mắt mà chúng con đã than khóc giữa cuộc luân 
hôi bất tận này khi phải sống chung với người mình không ưa 
thích, phải ly biệt với người mình yêu thương... là nhiều hơn 
nước trong bốn biến lớn.” 


“Nói đúng lắm, đúng lắm, hỡi các tỳ-kheo! Các ông đã hiểu 
đúng giáo pháp do ta giảng dạy. Quả thật là nước mắt nhiều 
hơn... 


“Này các tỳ-kheo, trong rất nhiều ngày tháng dài đã qua, 
các ông từng trải qua những lần mẹ chết, con trai chết, con gái 
chết..., các ông từng trải qua sự mất mát bà con quyến thuộc, 
tiêu tán tài sản, bệnh tật khổ sở... Dòng nước mắt của các ông khi 
1 Ghi chú của người Việt dịch: Bản dịch này được dịch từ bản Anh ngữ nhưng có tham 

khảo bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu trong Tương Ưng Bộ Kinh 
(Chương 4: Tương ưng vô thủy, Phẩm thứ nhất, Phần 3: Nước Mắt), dịch từ nguyên 
bản Päli, và bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ trong Tạp A Hàm Kinh, 
Quyển 33, Kinh 938: Lệ kinh), dịch từ bản Hán văn tương đương trong Đại Chánh 
Tạng, Tập 2, kinh số 99. 


119 


Nghệ thuật chết 


than khóc trong từng trường hợp cũng như trong tất cả những 
trường hợp kể trên, khi các ông trải qua các kiếp sống, khi luân 
hôi qua thời gian đằng đẳng, phải sống chung với người mình 
không ưa thích, phải ly biệt với người mình yêu thương... nước 
mắt ấy nhiêu hơn nước trong bốn biển lớn. 

“Vì sao vậy? Vì khởi điểm của sự sống này là từ vô thủy, hỡi 
các tỳ kheo. Chúng ta không thể biết được thời điểm bắt đầu 
của dòng luân hồi này, của sự sống này, khi chúng sinh chìm 
đắm trong vô minh, trói chặt với tham ái. 


“Này các tỳ-kheo, như vậy là quá đủ để các ông thấy nhàm 
chán mọi thứ trong thế giới này, quá đủ để buông xả mọi sự 
tham muốn, quá đủ để vượt thoát tất cả.” 


Kinh Nước mắt - Tương Ưng Bộ Kinh, 2. 126 
Dịch sang Anh nsữ: C.A.F. Rhụs Dauids 


120 


Cái chêt của con cái 


K- cái chết cướp đi một đứa con của chúng ta, bất 
kể đứa con ấy bao nhiêu tuổi, điêu đó luôn là một 
nỗi đau không sao nói hết. Nỗi đau này quá lớn đến nỗi trong 
nhiêu trường hợp, các bậc cha mẹ không thể tiếp tục là nguồn 
sức mạnh nâng đỡ cho nhau và cuộc sống hôn nhân suy sụp 
hoàn toàn. 


Đau khổ là một tâm hành khắc sâu và khó chịu, nhưng hành 
thiển có thể giúp ta đối phó với sức mạnh của nó. Thông qua 
thực hành thiền hằng ngày, sự hiểu biết về vô thường cũng như 
sự phát triển mức độ bình tâm của ta đối trước sự vô thường 
sẽ trở thành nơi an trú, một nơi an trú giúp ta lấy lại sự quân 
bình và sức mạnh để tiếp tục sống. Sự thực hành của chúng ta 
có năng lực chữa lành những cảm xúc và làm quân bình tâm 
trí. Trên con đường bình tâm chấp nhận [vô thường] có sự giải 
thoát rốt ráo khỏi khổ đau. 


121 


Attana hi katam papam, 
attana samkilissati; 
Attana akatam papam, 
attanaäva visujjhati. 
Suddhi asuddhi paccattam, 
nañño aññam visodhaye. 


——Dhammapada 12.165 


Tự mình làm điễu ác 

Tự mình làm nhiễm ô, 

Tự mình không làm ác, 
Tự mình làm thanh tịnh. 
Tĩnh, không tịnh tự mình, 
Không ai thanh tịnh ai! 


—Kinh Pháp Cú, Phẩm 12, kệ số 165 
Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu 


122 


Quà tặng vô giá 


Sau cái chết đột nsột của đa con trai, một nsười mẹ 0iết 
thư cho thâu Goenkqji bàu tỏ lòng biết ơn 0ê tón quà tăng 
Dham1ma 0ô giá. 


( on muốn kể với thầy về một sự kỳ điệu của pháp 
thực hành [thiển] này mà con có được ngay trong 
biến cố thảm khốc nhất của cuộc đời con. 


Con là một phụ nữ góa chông có hai đứa con. Một buổi tối 
Chủ nhật, con nhận được điện thoại báo tin con trai con đã chết 
trong một tai nạn xe hơi. Nó vừa được 30 tuổi. Thằng bé cũng 
là người bạn thân thiết nhất của con. Nó có sự gắn kết hoàn hảo 
với Giáo pháp, với nghệ thuật cũng như mọi lãnh vực trong đời 
sống. 

Con gái con đến thăm đúng lúc con vừa nhận được hung 
tin và cả hai chúng con đêu như tê liệt hoàn toàn. Ngay lúc 
đó, những ý nghĩ đầu tiên là: “Thôi hết rồi! Đây là một sự vô 
thường quá khốc liệt và mình không thể làm gì được cả!” 

Cú sốc ban đầu của hung tin khiến cho tâm thức phản ứng 
bằng sự đau đớn khủng khiếp. Điều này ngay lập tức tác động 
vào cơ thể, và tuyến thượng thận tiết ra một loại độc tố khiến 
con rất yếu ớt, cộng thêm vào chứng mỏi mệt kinh niên sẵn có. 

Ngày đầu tiên sau đó, con khóc rất nhiều lân, nhưng con 
nhận ra là những lần khóc thương này chỉ kéo dài trong vài 
giây. Con nghĩ, tâm thức con đã tự động hướng về những cảm 
giác, trái hẳn với trước đây con thường khóc lóc trong nhiễu giờ. 

Nhưng vào ngày thứ hai, điều kỳ diệu đã xảy ra. Đột nhiên 
con cảm thấy rất an ổn, hoàn toàn chấp nhận sự việc đã xảy ra 
và tâm thức không còn cảm thấy như lăn lộn trong đau khổ. 


125 


Nghệ thuật chết 


Cảm giác rất giống như con vừa qua nhiều ngày tu tập thiển 
ãnäpãna (quán niệm hơi thở). Con không hiểu điều gì đã xảy 
ra với con. Con chưa từng trải qua trạng thái tâm thức như vậy 
sau khi bấn loạn. Trong thực tế con đã từng là một người rất đa 
cảm và con phải tự hỏi mình: “Phải chăng mình đã trở nên vô 
cảm hay thờ ơ? 

Trong tất cả những năm thực hành pháp thiên này, con chưa 
từng thực sự nhận ra một sự bình tâm rõ rệt trước những thăng 
trảm đổi thay trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng con cảm thấy 
dường như việc thực hành đúng đắn và kiên trì đã dân dân tích 
lũy nên sự bình tâm một cách lặng lẽ, từng chút một trong tiềm 
thức. Đột nhiên, sau cú sốc nặng nề, toàn bộ khả năng bình tâm 
ấy đã vươn lên bê mặt ý thức và hiện hữu ở đó. 

Thật là mâu nhiệm! Đã trải qua hai tháng sau biến cố và 
khả năng bình tâm vẫn còn nguyên đó. Tất nhiên, thỉnh thoảng 
cũng có một mẩu ký ức đột nhiên hiện về như nhát dao đau 
nhói chém vào mạn sườn hay đâm vào lông ngực. Nhưng nhờ 
sự thực hành thiên, ngay lập tức tâm thức liên nhớ hướng đến 
“thở vào, thở ra, quan sát cảm giác”. Và qua ba hoặc bốn hơi 
thở như vậy, con thoát ra khỏi cơn đau và duy trì được một thời 
gian dài. 

Chúng ta có một phương pháp thật kỳ diệu biết bao! Một 
số người nhìn thấy con trong trạng thái tỉnh thân như vậy thì 
nghi là có lẽ con vẫn không chấp nhận sự thật, hoặc con đang cố 
kiêm nén tiếng khóc - có lẽ để chứng tỏ mình là một thiên sinh 
Vipassana. Nhưng con đã tự phân tích tâm mình và không thấy 
có dấu hiệu nào của những ý tưởng như vậy. 

Vì thế, thưa thây Goenkaji, con muốn được nghe ý kiến của 
thây, liệu trạng thái tâm thức như vậy có phải là một hiện tượng 
bình thường, đến với mọi thiển sinh vào một thời điểm nào đó 
trong cuộc đời họ? Nếu đúng là như vậy thì kinh nghiệm của 
con là một bằng chứng thực tế cho thấy kỹ thuật thiên Vipassana 
có hiệu quả kỳ diệu. 


124 


Quà tặng vô giá 


Bằng chứng này không cần thiết với con, vì con chưa bao 
giờ nghi ngờ điều đó, nhưng nó cần thiết cho những người vẫn 
còn hoài nghi. 

Con trai con đã thọ trì giới luật rất nghiêm cẩn trong 8 năm 
qua. Cháu cũng hiểu biết rất sâu xa về Giáo pháp, không chút 
nghi ngờ. Cháu là một người rộng lượng và rất bình tâm. Con 
hy vọng tất cả những phẩm tính đó sẽ cho cháu cơ hội được 
tái sinh làm người trong Giáo pháp Phật-đà để có thể tiếp tục 
thanh lọc tâm thức. 

Con cảm thấy vô cùng vinh hạnh và may mắn trong cuộc 
đời này khi gặp được thây là bậc minh sư mà con học hỏi được 
quá nhiều. Con cầu mong thây được kiện khang trường thọ. 
Con thành kính tri ân đức Phật Thích-ca, các bậc đạo sư truyền 
thừa, và đặc biệt là thây, Goenkaji, người đã ban cho con một 
món quà vô giá. 

Với tất cả tâm từ, 
Gabriela Lonita 


125 


dohn Wolford 
(1971 - 2007) 


126 


Mãi mãi tri ân 


Năm 1989, khi John Wolford 18 tuối, cha anh là Carl đã ban tặng 
cho anh món quà Dhamma. Những gì anh được học 0à thực hành 
đã làm phơng phú đời sống của anh kể từ ngàu đó. Năm 2005, ở độ 
tuổi 34, John được chấn đoán có bướu não ác tính uà được phẫu thuật 
không lâu sau đó. Từ lúc biết được căn bệnh của trình cho đến tháng 
11 năm 2007, anh đã quuết lòng dành trọn cuộc đời mình cho 0iệc gắn 
bó hơn nữa uới Dhamma 0à chia sẻ Pháp uới một ý thúc biết ơn nhiều 
hơn, sau cả cảm thấu biết ơn căn bệnh của trình. 

Căn bệnh ung thư lan dân đến cột sống 0à cuối cùng siết chết anh. 
Tu nhiên, điều nàu giúp anh chết một cách có ý thúc tha 0ì tron cơn 
hôn mê sâu, như rất tường qặp ở các bệnh nhân bị bướu não. 

Ban đâu, John không trải qua những bất ổn tỉnh thân hau thể chất 
đáng kể. Những cơn đau đâu ha các triệu chủíng khác, uốn thường 
sặp ở những nisười bị bướu não, chỉ xuất hiện uới anh uào rất sân siai 
đoạn cuối. Trong phân lớn thời gian, anh luôn du trì được sự mạnh 
mẽ 0à tràn đâu sinh lực, uà nhờ đó có thể đáp ứng trọn uẹn với ý thức 
mới hình thành uê sự thối thúc tâm linh của mình. 

May mắn thaụ, anh đã có thể từ bỏ công uiệc, tự mình dành trọn 
thời gian để ngôi thiên uà phục 0ụ các khóa thiên Vipassamn, bao sồm 
cả một khóa thiên 10 nsàu sơng ngữ Anh-Mliến mà anh phục 0ụ chung 
tới 0ợ trình là Dhalie, được tổ chúc ở Dhamma Torana, Ontario, chỉ 3 
tháng trước khi anh qua đời. Anh phục ơụ trong nhà bếp nhưng phải 
thường xuyên 0ắng mặt 0ì loại thuốc trị bệnh uống uào tỗi buổi sắng 
khiến anh buôn nôn. Dù uậu, trong suốt khóa thiên nàu anh đã sắp xếp 
biên soạn xons những mẩu chuyện cùng uới file âm thanh mà anh thu 
thập được trong chuuến đi Miến Điện, để có thể tạo thành đĩa DVD 
sôm các pháp liệu này, dành cho những thiền sinh Miến Điện trong 
khóa thiền. Mỗi đêm anh hâu như đêu không nsủ trước khi đèn tắt 
0ào lúc 10 giờ. Do điêu nàu uà 0ô số những cử chỉ hành 0i khác, sự ân 
cần, rộng lượng 0à lòng biết ơn của anh đã truyễn sang cũng như gợi 
hưng khởi cho tất cả những ai được quen biết anh. 

Sau đâu là những lá thư của John 0à mẹ anh. 


127 


Nghệ thuật chết 


Thư của John 


Thây Goenkaji kính mến, 


Con thấy thật khó để kể lại với thây câu chuyện của con, vì 
có quá nhiều điều gắn liên với câu chuyện và con cũng khó biết 
cách thể hiện đầy đủ tầm quan trọng của lòng biết ơn mà con 
dành cho thây. 


Cách đây nhiều năm, cha con đưa con đến dự khóa thiên 
Vipassana đầu tiên trong đời con, do Arthur Nichols tổ chức. 
Lúc ấy, con biết rằng đây là điều quan trọng nhất trong cuộc 
đời con, nhưng vẫn luôn phải có những tranh đấu giằng co theo 
nhiêu hướng. Điều này đã thay đổi vào tháng 2 năm 2005, khi 
con bất ngờ được chẩn đoán có một khối u ác tính lớn trong não. 
Thực sự là toàn bộ cuộc đời con đã thay đổi kể từ đó. 


Dựa trên chẩn đoán đầu tiên, lúc đó các bác sĩ cho rằng con 
sẽ chết trong khoảng từ 9 đến 12 tháng. Dĩ nhiên, đây là một cú 
sốc nặng, nhưng nó cũng thúc đấy con theo những hướng rất 
tích cực. Trong thực tế, Vipassana đã “kiểm soát tình hình” và 
giúp con tức thời bình tĩnh lại. Ngay lập tức, con cảm thấy biết 
ơn về việc mình đang chết vì bướu não, bởi vẫn có được một 
quãng thời gian để tiến hành mọi việc, còn hơn là phải chết khi 
thấy mình ở trước một chiếc xe hơi đang lao tới và chỉ có vài 
khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nó cán lên người mình. 

Trong vài ba tháng sau đó, các bác sĩ kéo dài thêm tiên lượng 
của họ từ 9 đến 12 tháng thành nhiêu thập kỷ, và rồi lại thu 
ngắn còn từ 7 đến 10 năm. Con còn nhớ tâm trạng biết ơn ngay 
lúc đó vì con vẫn còn thời gian để thực hành Dhamma tốt nhất 


128 


Mãi mãi trỉ ân 


trong khả năng của mình. Và con cũng thấy biết ơn vì pháp tu 
tập vô giá này đã được truyền trao cho con rất lâu trước đó. 


Con cũng biết ơn vợ con, Dhalie, cũng là một thiên sinh. 
Ban đầu con nghĩ rằng những gì con phải trải qua chỉ là việc của 
riêng con, bởi chỉ có con là người bị bướu não. Nhưng không 
bao lâu, con đã thấy rõ ràng là Dhalie luôn ở bên con trên suốt 
chặng đường. Chúng con trở nên hết sức trầm tĩnh trong nội 
tâm, hết sức bình thản, và ngay lập tức nhận ra lợi ích lớn lao 
của điều này. Chúng con biết ơn về cơ hội được đưa đấy tới 
để củng cố Dhamma trong chúng con, để phát triển Dhamma 
trong chúng con, và để vận dụng Dhamma trong chúng con. 
Điều này vô cùng hữu ích cho chúng con, và tiếp tục giúp chúng 
con tự nâng đỡ mình cũng như giúp đỡ lẫn nhau. 


Con cũng biết ơn về việc mẹ con, người lúc nào cũng quan 
tâm đến nhưng “chưa bao giờ có thời gian“ để tham gia một 
khóa thiền, giờ đây đã quan tâm đến việc thực sự tham gia. 
Người ta có thể dễ dàng hình dung được, hung tin về chứng 
bệnh bướu não này là điều khó khăn cho bà hơn so với bất cứ 
ai khác, và bà đã tìm kiếm trong vô vọng một con đường giúp 
bà thoát khỏi khổ đau. May mắn thay, bà đã có một quyết định 
tuyệt vời, và chỉ trong vòng mấy tuân lễ sau lần phẫu thuật đâu 
tiên của con, mẹ con đã tham gia khóa thiền đầu tiên của bà 
cùng với Dhalie và con, với sự tham gia phục vụ của cha con. 


Cho đến lúc đó, con đã cảm thấy yên lòng với vợ con, cha 
con và em con. Họ đều đã tham gia ngồi thiên và phục vụ nhiều 
khóa thiên, con biết rằng cho dù có điều gì xảy ra, cuối cùng 
họ cũng đều sẽ ổn. Nhưng con không thể nghĩ như vậy với mẹ 
con. Giờ đây con cảm thấy hạnh phúc vì mẹ con đã tham gia 
một khóa thiên, đã gieo trông hạt giống Dhamma, và vì con đã 
có thể góp sức vào việc này theo một cách nào đó. 


Tiếp theo sau đó, mẹ con đã tham gia thêm hai khóa thiên 
10 ngày và một khóa thiên học Kinh Niệm Xứ (Safipafthana 
S„/a). Con được may mắn tham gia phục vụ trong tất cả các 


129 


Nghệ thuật chết 


khóa thiên này. Mẹ con duy trì sự thực tập mỗi ngày một cách 
dễ dàng, và bây giờ gần như bà không đọc gì khác ngoài các 
sách Giáo pháp. Chúng con trò chuyện về Dhamma suốt ngày. 
Mẹ con đón nhận tất cả, giống như một miếng bọt biển thấm 
nước, không bao giờ phản kháng theo kiểu như “Đủ lắm rồi, mẹ 
không nhận thêm được nữa!“ Và con trở thành một phần trong 
sự đón nhận của mẹ. 


Con biết ơn công ty bảo hiểm y tế đã đông ý hỗ trợ con về 
tài chánh, và nhờ đó con có thể nghỉ việc. Giờ đây, con có thời 
gian hoàn toàn tự do để dành cho gia đình, bạn bè và Dhamma. 
Dhalie, mẹ con và con cùng ngôi thiên với nhau một cách đều 
đặn. 


Đối với thây, Goenkaji, người cha Dhamma của con, con đã 
nợ thầy quá nhiều và con vô cùng biết ơn về việc con có thể tiếp 
tục đên đáp bằng cách thay thầy phục vụ Dhamma trong nhiều 
cách khác nhau. Con đang gieo nhân lành với tất cả khả năng 
mình, phục vụ để giúp thây truyền bá Dhamma càng xa rộng 
càng tốt. 


Con đang cố hết sức mình thực hiện đúng đắn lời dạy của 
thầy bằng cách phát triển Dhamma trong con. Con cố gắng giữ 
giới luật một cách nghiêm cẩn, chú ý nhiều nhất đến việc này. 
Định và Tuệ vô cùng quý báu, vô cùng giá trị, đã giúp con thấu 
hiểu và củng cố việc trì giới. Con đã phát triển được một nhận 
thức rõ rệt hơn nhiêu về sự giải thích của thây, vì sao “ba chân 
của cái kiêng [Giới, Định, Tuệ] đều hỗ trợ cho nhau“. 


Tất cả những điêu này chỉ có thể làm được khi có thời gian, 
và một lần nữa con vô cùng biết ơn về bất kỳ thời gian nào 
con còn lại. Căn bệnh ung thư có thuyên giảm, nhưng gân đây 
chúng con phát hiện khối u có thể đang bắt đầu lớn lên trở lại. 
Chúng con cần sớm kiểm tra việc này. Căn bệnh này có thể rút 
ngắn cuộc đời con, nhưng ai mà biết được, cũng có thể khối u 
không lớn lên nữa nhưng thay vì vậy con sẽ chết vì một nguyên 
nhân khác. 


150 


Mãi mãi trỉ ân 


Cho dù thế nào đi nữa, hiện giờ con đang ở đây và hiện 
con đang thể nghiệm cảm giác. Con sẽ cố hết sức để tự giúp 
mình, và con rất biết ơn để nói rằng, giúp mình tự nhiên cũng 
có nghĩa là giúp đỡ người khác. 

Xin cảm ơn thầy, Goenkaji, về tất cả sự giảng dạy Dhamma 
của thây. Nhờ đó mà cha con, mẹ con, em con, vợ con, bạn bè 
con và hàng ngàn người không quen biết khác trên thế giới này 
có thể giúp đỡ chính họ, điều đó có nghĩa là đến lượt họ sẽ giúp 
đỡ vô số người khác. 

Với lòng biết ơn vô hạn 
và với tâm từ, 
John 


Thư của mẹ John 


Thây Goenkaji kính mến, 


Con biết nói gì đây để bày tỏ lòng biết ơn của con về những 
lợi lạc vô song mà gia đình con và bản thân con đã nhận được 
thông qua món quà tặng Dhamma vô giá? Con xin gửi đến thây, 
một người kể chuyện quá tuyệt vời, vài ba mầu chuyện ngắn để 
minh họa cho năng lực của Dhamma trong cuộc sống của con. 


Câu chuyện thứ nhất 


Tháng Một năm ngoái, khi con biết tin con trai trưởng của 
con là John, 34 tuổi, có một khối u lớn trong não, con đã hoàn 
toàn bị sốc nặng và kinh hoàng. Đến tháng Hai, John được đưa 
vào bệnh viện để phẫu thuật não. Trái ngược với những phản 
ứng của con, con nhận thấy rõ ràng thái độ của John là can đảm 
và chấp nhận không kháng cự. Thay vào đó, John biểu lộ lòng 
từ ái và quan tâm đến chúng con, những người đang quá đau 
khổ trước những sự kiện bất ngờ này. 


151 


Nghệ thuật chết 


Ngay sau ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ liên, con đến 
thăm John trong phòng hồi sức. Câu đầu tiên con hỏi là: “John, 
con cảm thấy thế nào?“ Với đôi mắt nhắm nghiền và một nụ 
cười nhẹ thoáng trên khuôn mặt, John đáp lại: “Cảm giác đang 
sinh khởi, cảm giác đang mất đi.“ Sau đó, khi con nhắc lại 
chuyện này thì John hoàn toàn không nhớ mình đã nói như 
vậy. Nhưng John kể với con là trước khi vào phòng phẫu thuật, 
cháu đã bắt đâu việc quan sát cảm giác trong cơ thể với ý định 
duy trì thực hành này trong suốt thời gian phẫu thuật, cho đến 
lúc còn có thể. 

Con biết rằng điều đáng kể nhất trong nỗi lo lắng của con là 
sự bất lực không bảo vệ được con trai khỏi biến cố này. Nhưng 
con đã nhận biết được là Dhammaa có thể làm điều đó. Nhờ vào 
những lợi ích của sự thực hành thiền, con trai con đã chuyển 
hóa một sự kiện khủng khiếp thành một phương tiện, một quà 
tặng quý giá để giúp nó thăng tiến trên con đường Dhamma. 


Câu chuyện thứ hai 


Vài ngày sau cuộc phẫu thuật của John, con đến bệnh viện 
thăm nó. Con đã hỏi về việc thực hành thiên Vipassana. Con 
muốn biết làm thế nào mà việc hành thiển mang lại cho John 
sức mạnh đáng kể khi đối mặt với căn bệnh khủng khiếp này. 
Khi nói về những kinh nghiệm thực hành thiên Vipassana của 
mình, John bảo con rằng trong một thời gian dài nó vẫn luôn 
ao ước là ngày nào đó con sẽ tham gia một khóa thiển và nó sẽ 
phục vụ trong khóa thiên đó. 

Trước đây, cả John và em trai nó, Dharma, đều gợi ý rằng 
con sẽ được lợi ích khi tham gia một khóa thiên. Lẽ tự nhiên là 
trong nhiều năm con lúc nào cũng quá bận rộn! Đột nhiên, con 
thấy không còn bận rộn nữa. Dù không biết là John có bao giờ 
rời khỏi bệnh viện hay không, con vẫn bảo John là khi nó tham 
gia khóa thiển sắp tới, con sẽ có mặt ở đó. Có vẻ như điều này 
là đáp ứng một mong ước nhỏ nhoi và là cách để ủng hộ John. 


152 


Mãi mãi trỉ ân 


Con chẳng bao giờ có thể đoán biết những lợi ích con sẽ 
có được, cũng không ngờ rằng con trai con lại một lần nữa đã 
chuyển hóa căn bệnh ung thư của nó thành một phương tiện 
cho món quà của sự giải thoát - món quà của con. 


Câu chuuện thứ ba 


Khoảng ba tháng sau, con cùng đi trên một chiếc xe hơi với 
John, vợ John là Dhalie và cha John là Carl. Họ đều là những 
thiên sinh Vipassana nhiều kinh nghiệm. Chúng con đang cùng 
đi đến Dhamma Kuñja ở bang Washington, nơi con sẽ tham 
gia khóa thiên đâu tiên trong đời mình. Một khóa thiển kinh 
khủng! Con đã bị thiêu đốt bởi sự giận dữ và bực tức với những 
thứ mà thậm chí con không thể gọi tên. Làm sao con trốn thoát 
được? Làm sao con có thể bỏ chạy khi con trai trưởng của con 
đang ngôi đó, trong cùng một căn phòng, với một khối u lớn ép 
chặt bên trong não? 


Con đã ở lại, và bằng cách nào đó, trong khoảng thời gian 
ngắn ngủi giữa những lân bị nhấn chìm trong các phản ứng hỗn 
loạn của chính mình, con đã cố gắng vận dụng phương pháp 
mà con đang học. Vào khoảng giữa của giai đoạn 10 ngày, con 
tự hỏi không biết làm sao để nói với con trai rằng con đường 
này không thích hợp với mẹ nó. Nhưng đến cuối khóa thiên, 
con lại tự hỏi không biết phải bao lâu mình mới được quay trở 
lại tham gia lần nữa! 


Kể từ đó, con đã tham gia thêm hai khóa thiền 10 ngày và 
duy trì sự thực hành hằng ngày. Trong một tuần lễ, con dự tính 
sẽ tham gia một khóa thiên có học kinh Niệm Xứ (Safipaffhana 
Sufa) ở Dhamma Surabhi, British Columbia. John sẽ tham gia 
phục vụ ở khóa thiên đó. Để có thể bắt đầu phụng sự Dhamma 
theo một phương cách nào đó, con đang được huấn luyện để trở 
thành người làm việc trực tuyến, giúp việc ghi danh các thiền 
sinh khi họ nộp đơn tham gia khóa thiền. 


155 


Nghệ thuật chết 


Có lần sau khóa thiên đâu tiên đó, con bảo John rằng: “Con 
đã ném cho mẹ một sợi dây cứu sinh, nhưng lân đầu tiên khi 
vừa chộp được rồi nắm lấy, mẹ có cảm giác nó giống một sợi 
dây điện hơn,! và ở đầu này sợi dây mẹ thấy nóng bỏng, vừa 
chộp vào rồi giật nẩy lên.” 

Sau khi trở về nhà, con nhận thấy cuộc sống thay đổi tốt 
hơn theo nhiều cách. Gia đình và bạn bè đều bảo con là họ thấy 
được một sự thay đổi tốt hơn nơi con. Điều quan trọng nhất 
là con có thể chia sẻ những giây phút quý giá trong đời sống, 
biết rằng chúng tất yếu sẽ trôi qua, và đối mặt với khổ đau mà 
không bị nhấn chìm hoàn toàn trong sự lo âu và sợ hãi. 


Thưa thây Goenkaji, con cho rằng tất cả những lợi ích này 
và còn nhiều hơn thế nữa, đều là nhờ vào sự chuyển hóa nội 
tâm con có được sau khóa thiền đầu tiên. Mối quan hệ giữa 
con với mọi thành viên trong gia đình đều được cải thiện, và 
con thật may mắn có thể cùng ngôi thiền với John và Dhalie 
một cách thường xuyên cũng như thích thú với những buổi trò 
chuyện về Dhamma với cả hai. 


Sự hành trì thực tiễn và lòng từ ái của cả hai là nguôn hứng 
khởi liên tục đối với con. Thật vô cùng thoải mái khi thấy John 
đang sử dụng tất tốt thời gian. Vì đã được thôi việc nên thay 
vào đó hằng ngày John làm việc để truyền bá Dhamma. Giờ 
đây, các bác sĩ nghĩ rằng khối u trong não của John đã bắt đâu 
phát triển trở lại. Nhưng nếu sức khỏe cho phép, John sẽ đi 
Ấn Độ cùng vợ là Dhalie. Và Dhalie sẽ tham gia khóa thiên tự 
luyện dành cho các thiên sư phụ tá ở Dhamma Giri vào tháng 
11. John cũng đã ghi tên vào danh sách chờ để được phục vụ 
trong cùng khóa thiên đó. Trong tháng Một, con và chồng con 
sẽ bay sang Miến Điện để gặp vợ chồng John ở đó. Chúng con 
sẽ viếng thăm nhiều địa điểm thiên Vipassana và hy vọng sẽ 
tham gia khóa thiên tại một trung tâm ở đó. Chúng con đã được 
! Trong Anh ngữ, tác giả cố ý sử dụng kiểu chơi chữ vì hai danh từ này có cách viết 


tương tự cũng như phát âm khá giống nhau: dây cứu sinh (lifeline), sợi dây điện (live 
Wire). 


134 


Mãi mãi trỉ ân 


chấp thuận tham gia một khóa thiên 10 ngày ở Dhamma Giri 
vào cuối tháng Một trước khi quay trở về Vancouver. Những 
dự tính này có xảy ra hay không thì còn phải chờ xem. Nhưng 
dù sao đi nữa, sự thật là cuộc đời con đã thay đổi tốt hơn vượt 
ngoài sức tưởng tượng. 

Con biết là vẫn còn phải vượt qua một quãng đường dài 
để phá tan vô minh và chế ngự được những tập khí tham lam, 
sân hận. Với tất cả những lợi lạc đã có được, con vẫn còn phải 
rất lâu mới đạt đến sự bình tâm trước một số sự thật nhất định 
trong cuộc đời, trong đó có cả sự thật là John bị ung thư và các 
bác sĩ không thể làm được gì để giúp cháu. Con đã quay sang 
Dhamma như một chiếc bè của cuộc đời con khi sóng to gió lớn. 
Con sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để chèo chống đi về phía 
trước. 


Giống như con mong muốn được thoát khỏi tham ái, đớn 
đau và khổ sở, con câu mong cho tất cả chúng sinh cũng đều 
được thoát khỏi tham ái, đớn đau và khổ sở. 


Câu mong cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. 


Với lòng kính trọng 0à biết ơn, 
Một thiên sinh Vipassana kém cởi. 
Laurie Canpbcll 


Ba năm sau 

Bà Virginia thân mến, 

Tôi rất vui được chia sẻ lá thư tôi đã viết cho thây Goenkaii. 
Một thời gian sau khi tôi trao lá thư này cho John để mang đi 
gửi, John đã hỏi tôi xem liệu tôi có cho phép một phản lá thư 
được in lại trong một bản tin hay đâu đó đại loại như vậy. Lúc 
đó tôi đã sẵn sàng đồng ý và sẽ rất vui nếu lá thư này có thể 
giúp ích được cho bất cứ ai. Bà thấy đó, lá thư của John cũng có 
ở đây. 


135 


Nghệ thuật chết 


Tôi biết ơn bà đã chia sẻ những câu chuyện của John như 
một thiên sinh trẻ. Điều này khiến tôi cảm thấy vui. 

Tôi còn có thêm một câu chuyện nữa để chia sẻ. Khi John 
vào bệnh viện lần cuối cùng, đã có lúc tôi nhận ra rằng John rất 
khó có thể trở về nhà lần nữa. Lúc ấy là đầu tháng 11 năm 2007. 
Tôi còn nhớ, có một hôm tôi bảo John rằng nếu con sống được 
qua sinh nhật của mẹ thì từ nay về sau, mỗi năm mẹ đều sẽ thắp 
cho con một ngọn nến trong tim mẹ. Khi nhớ lại, điều tôi nói 
đó có vẻ như thật kỳ lạ và đáng sợ. Tôi cũng không biết vì sao 
mình lại nói thế. 

John qua đời ngày 20 tháng 11, đúng vào sinh nhật lần thứ 
59 của tôi. Tôi trải nghiệm sự ra đi của John như món quà cuối 
cùng đành cho tôi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì để con trai tôi 
được sống lâu hơn tôi. Tôi biết rất rõ như vậy. Nhưng tôi không 
có khả năng làm cho điều đó xảy ra, cũng không thể quyết định 
được điều gì là tốt nhất cho John. Thật ra, tôi cũng không quyết 
định được điều gì là tốt nhất cho chính tôi. 


Vào lúc ấy, tôi nghĩ việc John ra đi vào ngày đặc biệt ấy 
là món quà và một thông điệp kỳ diệu trực tiếp cho tôi - cuối 
cùng thì John đã thoát khỏi đau đớn, và những tuân lễ cuối 
cùng, những ngày cuối cùng thật là khủng khiếp với những gì 
John phải chịu đựng. 

Kế từ đó, [mỗi năm] khi sinh nhật của tôi đến gần, tôi suy 
ngẫm rất nhiêu cả về tình yêu thương rộng lớn đáng kinh ngạc 
của John, cũng như vẻ cái chết đang tiến đến gần không thể 
tránh khỏi của chính mình. Tôi biết rằng John đã giúp cho thời 
điểm buông bỏ [cuộc đời này] của chính tôi được đễ dàng hơn, 
bất cứ khi nào thời điểm ấy đến. Và trong khi chờ đợi, sự nhận 
hiểu của tôi về vô thường đã được sâu sắc hơn. 

Kế từ thời điểm John biết mình bị bướu não cho đến lúc qua 
đời, tiến trình tăng trưởng và phát triển [tâm linh] của chính 
John được thúc đẩy rất nhanh. Thật tuyệt vời khi quan sát được 
những khía cạnh gay gắt khó chịu của John dân dân tan biến, 
và chứng kiến cũng như tận hưởng năng lượng yêu thương mà 


156 


Mãi mãi trỉ ân 


John chia sẻ không giới hạn với bất cứ ai có dịp gặp gỡ cháu. 
Gân đến ngày cuối cùng, thật là một đặc ân khi được nhìn thấy 


sự tan rã của “cái tôi” ích kỷ và sự hiển lộ hoàn toàn bản chất 
của hiện hữu: lòng thương yêu. 


Không có gì phải ngờ vực, phương tiện mà John đã dùng 
để chuyển hóa chính là sự thực hành Vipassana. John đã tham 
gia một khóa học cấp tốc về nghệ thuật sống và đã hoàn tất 
thật tốt đẹp. 


John đã cực kỳ may mắn khi nhận được món quà Dhamma 
thông qua cha mình. Ta không thể nhìn thấy sự kỳ diệu trong 
lộ trình của John nếu không có ảnh hưởng của cha là Carl. Và 
trong lòng mình, tôi nợ Carl một món nợ lớn của lòng biết ơn vì 
đã đưa cả hai đứa con trai của tôi đến với Dhamma. Tôi mãi mãi 
mắc nợ anh ấy, nhưng rồi như anh ấy đã chỉ ra cho tôi, những 
sự thăng trằm và món nợ này còn phải mở rộng để bao gồm cả 
những người đã giúp đỡ anh ấy trên con đường tu tập, và tiếp 
tục trở ngược lên nữa đến các bậc thầy và thiên sinh trước đây, 
mãi cho đến điểm khởi đầu từ đức Phật. 

Quả thật là một hành trình tuyệt vời - dù đau đớn nhưng 
thật phong phú với những món quà của lòng yêu thương và 
bi mẫn. Rất nhiều điêu đã đến với tôi, bao gồm cả lòng tốt của 
nhiều người đã xúc động trước John và đến lượt họ lại hào 
phóng cởi mở chính bản thân họ với tôi. 

Mặc dù vậy, tôi e rằng tôi hoàn toàn không giống với một 
số tác giả khác xuất hiện trong quyển sách của bà. Khi ngày giỗ 
của John đến gần, tôi nhận biết nỗi đau đớn khủng khiếp của sự 
mất mát, sự trỗi dậy của nỗi buôn đau hầu như không che giấu. 
Bất kể là tôi lão luyện như thế nào trong việc vận dụng lý trí để 
biện rõ lý lẽ, và ngay cả trong những lúc có nhiều tri thức trọn 
vẹn hơn, thì sự thật cay đắng về cái chết của John vẫn khiến tôi 
đau đớn không thể nói hết bằng lời. 

Tôi không được bình tâm và điều tốt nhất tôi có thể làm là 
ngồi xuống cùng với nỗi đau, cố gắng vận dụng lòng bi mẫn đối 


137 


Nghệ thuật chết 


với sự bám chấp dường như bất trị của tôi. Tôi biết tất cả nỗi đau 
này [khởi sinh] chỉ là do ở chính tôi, những gì tôi muốn, cách thức 
tôi ao ước vũ trụ này được sắp xếp. Liệu tôi có nên đau buôn về 
việc con trai tôi thoát khỏi cuộc sống khổ đau này? Về việc con 
trai tôi đã chuyển hóa thành công phần thô xấu nhất của kim loại 
thành vàng ròng? Liệu tôi có nên đau buôn về việc con trai tôi 
nuôi dưỡng được lòng yêu thương ngày càng lớn mạnh đến mức 
cuối cùng chỉ duy nhất có yêu thương còn lại? 

Khi tôi nghĩ về các con, tôi thật kinh ngạc. Chúng đã là 
những bậc thầy trên quá nhiều cấp độ, và tôi thật lạ lùng là 
bằng cách nào đó tôi đã có được chúng trong cuộc đời tôi. Đến 
nay, John ra đi đã gần ba năm rồi, nhưng theo nhiều ý nghĩa, 
cháu vẫn đang ở bên tôi, ảnh hưởng đến tôi và dẫn dắt tôi. Tôi 
thật là người mẹ may mắn nhất! 

Với tất cả tâm từ, 


Laurie 


158 


Hãy tu tập để tự cứu mình 


Khi chúng ta thiên tập hằng nsày, buổi sáng 0à buổi tối, 
Vipassana sống rãi trons ta. Sự tỉnh giác 0ê các cảm giác 
trong thâm là một hệ thống cảnh báo sớm của ta, sẽ củnh báo 
ta neaụ khi có những phản ứng nào củng cố thêm các thói 
quen xấu của ta. Khi chúng ta nỗ lực để làm thau đối khuôn 
mẫu [thói quen] nàu, nhu cầu làm chủ tâm 0 trở nên hết sức 
TÕ TÀng. 

Tiến trình nàu đơn giản, nhưng tất tỉnh tế. Thật dễ dàng sơ 
xuất, 0à sự chệch hướng sai lầm có thể tiếp tục ngà càng lan 
rộng hơn bởi con đường cực kỳ lâu dài. Vì thế, bất củ khi nào 
có cơ hội, tốt nhất là nên rà soát lại con đường tu tập đúng 
đắn thông qua uiệc tham sia các khóa thiên 0à lắng nehe thật 
kỹ những bài giảng giải thích rõ ràng của thâu Goenkaji. 
Bài dưới đâu được đăng tải lần đầu tiên trên Bản tin Vipassana 
(Vipassana Neusleter) số ra mùa xuân năm 1997, là phân 
tớm lược từ bài pháp thoại ngàu thứ hai của Goenkqji trong 
khóa thiên 3 ngàu dành cho các thiên sinh cũ. Trong bài nà, 
thâu đã thận trọng điểm lại uê phương pháp Vipassama, giải 
thích chỉ tiết uê sự thiên tập. 


| rên bê mặt, tâm chơi nhiều trò chơi khác nhau - nghĩ 
ngợi, tưởng tượng, mơ mộng, phóng tưởng... Nhưng 
sâu tận bên trong tâm vẫn là tù nhân bị giam hãm bởi khuôn 
mẫu thói quen của chính nó; và khuôn mẫu thói quen ở tầng 
lớp sâu thảm nhất của tâm là cảm nhận những cảm giác và 
phản ứng lại chúng. Nếu cảm giác là dễ chịu, tâm phản ứng 
bằng sự thèm muốn, tham lam; nếu cảm giác là khó chịu, tâm 
phản ứng bằng sự chán ghét, sân hận. 
Sự giác ngộ của Đức Phật là đi vào tận gốc rễ của vấn đẻ. 
Trừ phi chúng ta giải quyết vấn đề ở phần gốc rễ, bằng không ta 


159 


Nghệ thuật chết 


sẽ chỉ giải quyết được với phân tri thức và chỉ có phân này của 
tâm được thanh lọc. Khi gốc rễ của cây không được lành mạnh, 
toàn thể cây ấy sẽ bị ốm yếu. Nếu gốc rễ lành mạnh, chúng sẽ 
cung cấp nhựa tốt cho cả cây. Bởi vậy, hãy bắt đầu giải quyết 
vấn đề từ phân gốc rễ. Đây là sự giác ngộ của Đức Phật. 


Khi Đức Phật giảng dạy Dhamma, con đường của Giới, 
Định, Tuệ (sa, samädhi and paññ2), đó không phải là để thành 
lập tông phái, giáo điều hay đức tin. Bát Thánh đạo là con đường 
thực tiễn và những ai đi theo con đường này có thể đến tận tâng 
lớp sâu thảm nhất của tâm, diệt trừ được tất cả khổ đau. 


Những người đã thực sự giải thoát chính mình biết rằng việc 
đi vào tầng lớp sâu thảm của tâm - làm một cuộc giải phẫu tâm 
- là việc phải do chính mình làm, là việc riêng của mỗi người. 
Người khác có thể hướng dẫn quý vị với lòng từ bi, người khác 
có thể giúp đỡ, hỗ trợ quý vị đi trên con đường. Nhưng không 
ai có thể đặt quý vị trên vai mang đi và nói: “Ta sẽ mang con 
đến đích cuối cùng. Chỉ cân tuân phục ta, ta sẽ làm mọi việc 
cho con.” 


Quý vị chịu trách nhiệm về sự ràng buộc của chính mình. 
Quý vị chịu trách nhiệm về việc làm cho tâm mình bất tịnh, chứ 
không phải ai khác. Chính quý vị phải riêng chịu trách nhiệm 
thanh lọc tâm mình, và cắt đứt mọi sự ràng buộc. 

Sự thực hành liên tục là bí quyết của thành công. Khi nói 
rằng quý vị phải tỉnh giác một cách liên tục, có nghĩa là quý vị 
phải tỉnh giác với trí tuệ về những cảm giác trên cơ thể, nơi quý 
vị thực sự kinh nghiệm được mọi thứ nảy sinh và diệt đi. Sự 
tỉnh giác về vô thường là yếu tố thanh lọc tâm — sự tỉnh giác về 
những cảm giác khởi sinh, diệt mất. 

Việc tri thức hóa sự thật này sẽ không ích gì cả. Quý vị có 
thể hiểu: “Mọi cái đã nảy sinh thì sớm muộn gì cũng sẽ diệt 
đi. Bất cứ ai đã sinh ra đời, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Đây 
là vô thường (anicca).“ Quý vị có thể hiểu điều này một cách 
đúng đắn, nhưng quý vị đã không trải nghiệm nó. Chỉ có sự trải 


140 


Hãy tu tập để tự cứu mình 


nghiệm của chính tự thân mình mới giúp quý vị thanh lọc tâm 
và giải thoát quý vị khỏi khổ đau. Từ ngữ được dùng để diễn 
đạt sự “trải nghiệm” này ở Ấn Độ vào thời đức Phật là øedanä, 
nghĩa là cảm thấy bằng chứng nghiệm, chứ không chỉ là bằng 
sự tri thức hóa. Và điều này chỉ có thể khả thi khi cảm giác trên 
cơ thể được cảm nhận. 


Vô thường (anicca) phải được trải nghiệm. Nếu quý vị 
không trải nghiệm được vô thường thì nó chỉ là một lý thuyết. 
Và Đức Phật không quan tâm đến các lý thuyết. Ngay cả từ 
trước thời đức Phật, và trong thời đức Phật, có những đạo sư 
dạy rằng toàn thể vụ trụ là một dòng chảy liên tục biến đổi, 
là vô thường (anicca), điều này không có gì mới. Cái mới của 
Đức Phật là sự trải nghiệm về vô thường, và khi quý vị chứng 
nghiệm về vô thường trong phạm vi cơ thể của chính mình, quý 
vị bắt đầu làm việc tại tầng lớp sâu thảm nhất của tâm. 


Có hai điều rất quan trọng đối với những ai đi theo con 
đường tu tập này. Thứ nhất là việc phá vỡ ngăn cách giữa tâm 
ý thức và vô thức. Nhưng ngay cả khi tâm ý thức của quý vị có 
thể cảm nhận được những cảm giác mà trước đây chỉ cảm nhận 
được bằng tâm vô thức, thì chỉ riêng điều đó cũng không giúp 
ích gì cho quý vị. Đức Phật muốn quý vị bước thêm bước thứ 
hai: thay đổi khuôn mẫu thói quen phản ứng của tâm tại tầng 
lớp sâu thẳm nhất. 

Khi đạt tới giai đoạn quý vị bắt đầu cảm nhận cảm giác là 
bước khởi đâu tốt, nhưng khuôn mẫu thói quen phản ứng vỗn 
tôn tại. Khi quý vị cảm thấy một cảm giác khó chịu, nếu quý vị 
tiếp tục phản ứng - “Ô, ta phải loại trừ nó đi” - điều đó không 
giúp ích gì cả. Nếu quý vị bắt đầu cảm thấy một dòng trôi chảy 
đễ chịu của những rung động rất vi tế khắp cơ thể, và quý vị 
phản ứng - “À, tuyệt quá! Đây là những gì ta đang tìm kiếm. 
Giờ thì ta đã có được!” —- như vậy quý vị đã hoàn toàn không 
hiểu gì về Vipassana. 


Vipassana không phải là một trò chơi với sự dễ chịu và khó 
chịu. Quý vị đã phản ứng như thế suốt cả đời mình, trong vô 


141 


Nghệ thuật chết 


lượng kiếp. Bây giờ nhân danh Vipassana quý vị bắt đâu làm 
cho khuôn mẫu [thói quen] này mạnh hơn. Mỗi lần cảm thấy 
một cảm giác khó chịu, quý vị phản ứng cùng một kiểu cách 
bằng sự chán ghét. Mỗi lúc khi cảm thấy một cảm giác dễ chịu, 
quý vị lại phản ứng cùng một kiểu cách bằng sự thèm muốn. 
Vipassana không giúp ích gì cho quý vị, bởi vì quý vị đã không 
giúp ích gì cho Vipassana. 

Bất cứ khi nào quý vị mắc lại sai lâm cũ khi phản ứng bởi 
vì thói quen cố hữu, hãy xem quý vị ý thức được nhanh chóng 
đến mức nào: “Hãy nhìn xem - một cảm giác khó chịu và tôi 
đã phản ứng bằng sự chán ghét; một cảm giác dễ chịu và tôi đã 
phản ứng bằng sự thèm muốn. Đây không phải là Vipassana. 
Điều này sẽ không giúp gì cho tôi.” 

Hãy hiểu rằng, đây là những gì quý vị cần làm. Nhưng nếu 
quý vị không thành công 100 phần trăm, cũng không sao cả. 
Điều này không có hại cho quý vị với điều kiện là quý vị luôn 
hiểu rõ và không ngừng cố gắng thay đổi khuôn mẫu thói quen 
cố hữu. Cho dù chỉ vài khoảnh khắc quý vị thoát khỏi ngục tù 
thì quý vị vẫn đang tiến bộ. 

Đây là những gì đức Phật muốn quý vị làm: thực hành Bát 
Thánh Đạo. 

Thực hành giới (s/z) để quý vị có thể có được chánh định 
(samadii). Đối với những ai không ngừng phạm giới, có rất ít 
hy vọng là họ sẽ tới được tâng lớp sâu thằm nhất của thực tại. 

Giới (s72) phát triển sau khi quý vị đã kiểm soát được phần 
nào tâm ý, sau khi quý vị bắt đầu hiểu với trí bát-nhã (pañña4) 
rằng phạm giới là rất tai hại. 

Trí bát-nhã ở mức độ chứng nghiệm sẽ giúp ích cho định 
(samađl¡). Định ở mức độ chứng nghiệm sẽ giúp ích cho giới. 

Giới hoàn thiện hơn sẽ giúp cho định vững mạnh hơn. Định 
vững mạnh hơn sẽ giúp trí tuệ bát-nhã (paññđ) trở nên sáng tỏ 
hơn. 


142 


Hãy tu tập để tự cứu mình 


Mỗi phân trong ba phân này đều hỗ trợ lẫn nhau và quý vị 
sẽ tiếp tục tăng tiến. 


Quý vị nhất thiết phải cùng hiện hữu với thực tại, với sự thật 
đúng như bản chất của nó. Mọi sự vật không ngừng thay đổi. 
Tất cả rung động không gì khác hơn là một dòng biến đổi, một 
dòng trôi chảy. Sự nhận biết này loại trừ khuôn mẫu thói quen 
phản ứng đối với các cảm giác bám rễ sâu [trong tâm thức]. 


Bất kỳ cảm giác nào quý vị trải nghiệm - dễ chịu, khó chịu 
hay trung tính - quý vị nên sử dụng chúng như những công cụ. 
Những cảm giác này có thể trở thành công cụ giúp giải thoát 
quý vị khỏi khổ đau, với điêu kiện là quý vị hiểu rõ sự thật 
đúng như bản chất của chúng. Nhưng cùng những cảm giác 
này có thể trở thành công cụ làm gia tăng gấp bội khổ đau của 
quý vị. [Những cảm giác] ưa thích hay ghét bỏ không tạo thành 
vấn đẻ. Thực tế là, những cảm giác luôn sinh khởi và diệt mất, 
chúng là vô thường (anicca). [Những cảm giác] dễ chịu, khó 
chịu hay trung tính - cũng không có gì khác biệt cả. Khi quý vị 
bắt đâu nhận ra được thực tế là, ngay cả những cảm giác dễ chịu 
nhất mà quý vị cảm nhận được cũng là khổ (dukkha), đó là lúc 
quý vị đang đến gân hơn với sự giải thoát. 


Hãy hiểu được tại sao những cảm giác dễ chịu cũng là khổ 
(dukkha). Mỗi khi một cảm giác dễ chịu khởi sinh, quý vị bắt 
đầu thích thú nó. Thói quen bám víu vào những cảm giác dễ 
chịu đã tôn tại trong vô lượng kiếp. Và chính vì điều này mà 
quý vị có sự chán ghét. Thèm muốn (hay tham ái) và chán ghét 
(hay sân hận) là hai mặt của cùng một đồng xu. Tham ái càng 
mạnh mẽ thì chắc chắn sân hận càng mãnh liệt. Sớm muộn gì 
thì mọi cảm giác dễ chịu đều cũng sẽ chuyển thành khó chịu, 
và mọi cảm giác khó chịu đêu sẽ chuyển thành dễ chịu - đây là 
luật tự nhiên. Nếu quý vị bắt đâu thèm muốn những cảm giác 
đễ chịu, quý vị đang mời gọi khổ đau. 


Giáo huấn của Đức Phật giúp chúng ta làm tan rã sự chắc 
đặc khiến chúng ta không thấy được sự thật đích thực. Trong 


143 


Nghệ thuật chết 


thực tại chỉ có toàn là những rung động, không còn gì khác. 
Đồng thời cũng có sự chắc đặc. Ví dụ, bức tường này là chắc 
đặc. Đây là sự thật, một sự thật nhìn thấy bên ngoài. Ở [mức độ] 
sự thật tối hậu thì cái mà quý vị gọi là bức tường thật ra không 
gì khác hơn là một khối rung động của những hạt hạ nguyên tử 
(subatomic particle) [cực nhỏ]. 


Dhamma phát triển sự hiểu biết của chúng ta, để ta có thể 
tự mình thoát khỏi thói quen phản ứng và nhận ra được rằng 
sự thèm muốn đang làm hại chúng ta, sự ghét bỏ đang làm hại 
chúng ta. Và rồi chúng ta thực tế hơn: “Hãy xem, có sự thật tối 
hậu, và cũng có sự thật nhìn thấy bên ngoài, cũng là một sự 
thật.” 

Tiến trình đi vào tận bể sâu của tâm để giải thoát chính 
mình chỉ có thể được thực hiện bởi chính tự thân quý vị, nhưng 
quý vị cũng phải sẵn sàng làm việc cùng với gia đình, cùng với 
xã hội như một tổng thể. Thước đo để thấy được tình thương, 
lòng bi mẫn và thiện ý có thực sự đang phát triển hay không 
chính là những phẩm tính này có được thể hiện đến với những 
người quanh ta hay không. 

Đức Phật muốn chúng ta được giải thoát ở mức độ sâu nhất 
của tâm thức. Và điều này chỉ khả thi khi ba tính chất vô thường 
(anicca), khổ (dukkha) và vô ngã (anatiZ) được nhận thức rõ. Khi 
tâm thức bắt đâu thoát khỏi sự ước thúc [của hành nghiệp], hết 
lớp này đến lớp khác [các hành nghiệp] lần lượt được thanh lọc 
cho đến khi tâm hoàn toàn thoát khỏi mọi sự ước thúc. Khi đó, 
sự thanh tịnh trở thành một cách sống. Quý vị không cần phải 
thực hành tâm từ (me) như hiện nay sau một giờ hành thiên. 
Đau này, tâm từ ấy trở thành cuộc sống của quý vị. Lúc nào quý 
vị cũng tràn đây tình thương, lòng bi mẫn và thiện ý. Đây là 
mục tiêu, là đích đến. 

Con đường giải thoát là con đường tu tập ở tâng lớp sâu 
thảm nhất của tâm. Các phóng tưởng tốt lành không có gì sai 
quấy cả, nhưng trừ phi thay đổi được thói quen phản ứng mù 


144 


Hãy tu tập để tự cứu mình 


quáng ở phần sâu nhất của tâm, bằng không thì quý vị chưa thể 
giải thoát được. Không ai được giải thoát trừ phi phân sâu nhất 
của tâm được thay đổi. Và phần sâu thẳm nhất của tâm liên tục 
tiếp xúc với các cảm giác trong cơ thể. 


Chúng ta phải chia cắt, mổ xẻ, làm tan rã toàn bộ cấu trúc 
để hiểu được tâm và thân tương quan mật thiết với nhau như 
thế nào. Nếu quý vị chỉ tu tập với tâm và bỏ quên thân, quý vị 
không thực hành lời Phật dạy. Nếu quý vị chỉ tu tập với thân 
và bỏ quên tâm thì quý vị không hiểu đức Phật một cách đúng 
đắn. 


Bất kỳ điều gì nảy sinh trong tâm đêu chuyển thành thể 
chất, thành một cảm giác trong lãnh vực vật chất. Đây là khám 
phá của đức Phật. Người ta quên mất sự thật này, vốn chỉ có 
thể hiểu được nhờ sự tu tập đúng đắn. Đức Phật nói: “Søbbe 


dhamma vedana samosarana” — “Bất kỳ điều gì nảy sinh trong 
tâm đều bắt đầu trôi chảy như một cảm giác trong cơ thể.” 


Đức Phật đã dùng từ savaz, có nghĩa là “dòng chảy“ hay 
“say sưa”. Giả sử quý vị khởi sinh cơn giận. Một dòng sinh hóa 
bắt đầu, làm nảy sinh những cảm giác rất khó chịu. Vì những 
cảm giác khó chịu này, quý vị bắt đầu phản ứng với sự giận dữ. 
Khi quý vị giận dữ, dòng chảy trở nên mạnh mẽ hơn. Có những 
cảm giác khó chịu và cùng với chúng, một hóa chất được tiết 
ra. Khi quý vị giận dữ hơn, dòng chảy càng trở nên mạnh hơn. 


Cùng một cách thức như vậy, khi đam mê hay sợ hãi khởi 
sinh, một loại chất sinh hóa bắt đầu trôi chảy trong máu. Một 
chu kỳ xấu xa khởi đầu và tự nó lặp đi lặp lại. Có một dòng 
chảy, một sự say nghiện, ở bê sâu của tâm. Vì vô minh, chúng ta 
nghiện thích dòng chảy của loại chất sinh hóa đặc biệt này. Mặc 
dù chúng làm ta đau khổ nhưng ta vẫn nghiện thích. Ta thèm 
muốn chúng hết lần này đến lần khác. Bởi vậy chúng ta không 
ngừng khởi sinh hết cơn giận dữ này đến cơn giận dữ khác, hết 
đam mê này đến đam mê khác, và sợ hãi chồng chất. Chúng 
ta trở nên nghiện thích bất kỳ sự bất tịnh nào mà chúng ta tạo 


145 


Nghệ thuật chết 


ra trong tâm. Khi chúng ta nói ai đó nghiện rượu hay nghiện 
ma túy, thực ra là không đúng. Không có ai nghiện rượu hay 
nghiện ma túy cả. Sự thật là người ta nghiện những cảm giác do 
rượu và ma túy tạo ra. 


Đức Phật dạy chúng ta quan sát thực tại. Mọi sự nghiện 
ngập sẽ được giải trừ nếu chúng ta quan sát sự thật về những 
cảm giác trong cơ thể với sự nhận hiểu rằng: “4zicca, anicca. 
Điều này là vô thường.“ Dân dân chúng ta sẽ học được cách 
ngừng không phản ứng nữa. 

Dhamma hết sức giản dị, hết sức khoa học, hết sức đúng 
thật - một luật tự nhiên áp dụng cho mọi người. Phật tử, tín 
đô đạo Ấn, đạo Hôi, đạo Cơ Đốc, người Mỹ, người Ấn, người 
Miến, người Nga hay người Ý - chẳng có gì khác biệt cả, một 
con người là một con người. Dhamma là khoa học thuần túy vẻ 
tâm thức, thể chất và sự tương tác giữa cả hai. Không được để 
Dhamma trở thành tông phái hay niêm tin triết lý. Điều này sẽ 
chẳng có ích lợi gì cả. 

Nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới - đức Phật - đã thực hiện 
công cuộc tìm ra sự thật về sự liên hệ giữa tâm thức và thể chất. 
Khám phá ra sự thật này, Ngài cũng khám phá được phương 
cách vượt ra ngoài tâm thức và thể chất. Ngài thăm dò thực tại 
không phải vì tính tò mò mà là để tìm kiếm một phương cách 
thoát khỏi khổ đau. Hết thảy mọi chúng sinh đều có quá nhiều 
khổ đau - hết thảy mọi gia đình, mọi xã hội, mọi quốc gia, toàn 
thể thế gian này, đều có quá nhiều khổ đau. Bậc Giác Ngộ đã 
tìm ra một phương pháp để thoát khỏi sự khổ đau này. 

Không còn giải pháp nào khác, mỗi cá nhân buộc phải thoát 
ra khỏi khổ đau. Mọi thành viên trong một gia đình buộc phải 
thoát khỏi khổ đau. Khi ấy gia đình sẽ trở nên hạnh phúc, bình 
an và hài hòa. Nếu mọi thành viên trong xã hội thoát khỏi khổ 
đau, nếu mọi người dân trong một đất nước thoát khỏi khổ đau, 
nếu mọi người trên thế giới đều thoát khỏi khổ đau, chỉ khi đó 
mới có hòa bình thế giới. 


146 


Hãy tu tập để tự cứu mình 


Không thể có hòa bình thế giới chỉ vì chúng ta mong muốn 
như thế: “Tôi khát khao hòa bình thế giới, do đó phải có hòa 
bình.“ Điêu này không xảy ra. Chúng ta không thể khát khao 
hòa bình. Khi chúng ta khát khao, chúng ta đánh mất sự bình 
an của chính mình. Bởi vậy, đừng khao khát! Hãy thanh lọc tâm 
của quý vị. Khi ấy, mọi hành động của quý vị đều sẽ làm tăng 
thêm sự an bình trong vũ trụ. 

Hãy thanh lọc tâm của quý vị. Đó là cách thức để quý vị 
giúp ích xã hội. Đó là cách thức để quý vị ngừng làm hại người 
khác và bắt đầu giúp đỡ họ. Khi quý vị tu tập để giải thoát 
chính mình, quý vị sẽ thấy rằng mình cũng bắt đầu giúp đỡ 
người khác thoát khỏi khổ đau của họ. Một người trở thành 
nhiều người - vòng tròn dân dân được mở rộng. Nhưng không 
có ảo thuật, không có phép mâu. Hãy tu tập cho sự bình an của 
chính mình, và quý vị sẽ thấy rằng quý vị bắt đầu giúp cho bâu 
không khí xung quanh quý vị được bình an hơn, với điều kiện 
là quý vị phải tu tập một cách đúng đắn. 


Nếu có bất kỳ phép lạ nào, thì đó chính là phép lạ của sự 
thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm thức, từ chìm đắm trong 
khổ đau sang giải thoát khỏi khổ đau. Không có phép lạ nào 
lớn hơn phép lạ này. Mỗi bước đi hướng về phép lạ này đều là 
những bước đi lành mạnh và hữu ích. Bất kỳ phép lạ nào khác 
được nhìn thấy đều là sự trói buộc. 


Nguyện cho tất cả quý vị thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi 
ràng buộc. Hãy thọ hưởng bình an thực sự, hòa hợp thực sự, 
hạnh phúc thực sự. 


-S%.N.Goenka 


147 


Aeciram vatfayam kayo, 
pathavim adhisessafi; 
Chuddho apetaviññano, 
niratthamva kalngaram. 


—Dhammapada 3.41 


Ôi! Không bao lâu tấm thân xác thịt nàu, 

Sẽ nằm đài trên trặt đất, 

Không ai lưu tý đến, hoàn toàn không còn ý thúc, 
Như một khúc sỗ 0ô dụng. 


Kinh Pháp Cú, Phẩm 3 - Tâm, Kệ số 41. 


Không bao lâu thân này, 
Sẽ nằm dài trên đất, 

Bị 0uất bỏ, 0ô thúc, 

Như khúc câu 0ô dụng. 


Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu 


148 


Lẫn tránh tuệ giác vô thường 


| rong nhiều thế kỷ, con người đã phát minh ra vô 

số những sản phẩm trong nỗ lực nhằm cải thiện vẻ 
ngoài của cơ thể, che giấu mùi hôi, ngăn chặn sự phân hủy, che 
giấu những nỗi đau về thể chất cũng như tinh thân. Tất cả đều 
nhằm tạo ra một ảo tưởng về sự đẹp đẽ, hạnh phúc và thường 
hằng. Trên thị trường có đủ các thứ đô trang sức, quản áo thời 
trang, thuốc nhuộm tóc, đô trang điểm, kem dưỡng da, thuốc 
khử mùi hôi, nước hoa, rượu, ma túy... và nhiều thứ khác nữa. 


Sự thật về thân thể vật chất này đã bị chôn sâu trong vô thức 
và sản phẩm do thân này tạo ra chỉ còn là những nắm đất phủ 
lên quan tài. Đức Phật đã nêu ra sự thật về thân thể vật chất 
này. Ngài nhận biết qua kinh nghiệm thân chứng sự phân hủy 
trong từng khoảnh khắc nối tiếp nhau của cơ thể và sự già cỗi 
nói chung dẫn đến cái chết. Và ngài khám phá ra sự thật về vô 
thường (amicca) trong thân thể chính là chìa khóa dẫn đến Niết- 
bàn („bbãng). 


Tất cả chúng ta đều có những manh mối dẫn đến sự thật 
này, nhưng luôn lẫn tránh nó. Bởi vì nó làm phơi bày một nỗi 
sợ hãi sâu sắc bao trùm của sự mất mát, gắn chặt cùng những 
tham luyến mạnh mẽ của ta, với nhận thức sai lâm về một thân 
thể thường tôn là trú xứ của bản ngã vĩnh hằng. 

Thiên tập Vipassana quán chiếu bản chất thực sự của thân 
tâm với tính chất thay đối không ngừng của nó - sự vô thường. 
Phát triển sự bình tâm đối với thực tại thân tâm này chính là 
phương tiện dứt trừ sự bám luyến với thân tâm và đưa ta đến 
giải thoát. 


149 


Bài kệ của Ambapal 


Thời Phật còn tại thế, Ambapalï là một kỹ nữ nổi tiếng xinh 
đẹp tuyệt trần. Bà có một người con trai, về sau trở thành 
một bậc trưởng lão nổi bật trong Tăng đoàn của đức Phật. 
Một hôm, bà được nghe người con trai thuyết pháp và xúc 
động vì chân lý trong bài giảng ấy nên từ bỏ đời sống thế 
tục để xuất gia làm một vị tỳ-kheo ni. Thông qua việc quán 
chiếu sự hư hoại của thân thể vốn đã từng một thời xinh 
đẹp của mình, bà nhận hiểu được lẽ vô thường đến mức độ 
rốt ráo và chứng quả A-la-hán. 


Dưới đây là một số vần kệ được chọn lọc từ bài kệ của bà, 
mô tả những thay đổi làm chuyển biến thân thể khi tuổi 
già.' 


252. Mái tóc xưa đen nhánh, 
Như tàu đen ons mật, 

Mỗi sợi đều uốn cong. 

Giờ đâu do tuổi già, 

Đã trở thành thô xấu, 

Như những sợi chỉ gai. 

Hoàn toàn đúng như lời, 
Dấng Tuyên Thuyết Sự Thật. 


253. Bao phủ đâu hoa thơm, 
Ôi mái đầu thơm nsát, 
Như hộp chứa hương thơm. 
Giờ đâu do tuổi già, 
Hồi húm như lông chó. 
Hoàn toàn đúng như lời, 
Dấng Tuyên Thuyết Sự Thật. 
1 Con số trước các dòng kệ là do người Việt dịch thêm vào để người đọc biết được các 


đoạn kệ được trích từ kinh văn. Toàn bài kệ gồm các đoạn từ 252 đến 270 nhưng ở 
đây chỉ chọn trích một số đoạn. 


150 


Bài kệ của Ambapäl 


256. Lông tàu xưa xinh đẹp, 
Cong 0út như uâng trăng, 
Được họa sĩ khéo 0ẽ. 

Giờ đâu do tuổi già, 

Rñũ xuống xếp thành hàng, 
Trên uâng trán nhăn nheo. 
Hoàn toàn đúng như lời, 
Dấng Tuyên Thuyết Sự Thật. 


257. Sáng đẹp như 1ISỌC qHÚ, 
Mắt xanh thẫm 0uốt dài. 

Giờ đâu do tuổi già, 

Vẻ đẹp đã biến mất. 

Hoàn toàn đúng như lời, 
Đấng Tuyên Thuyết Sự Thật. 


260. Hàm răng trước xinh đẹp, 
Trắng nốn nhu búp non. 

Giờ đâu do tuổi già, 

Vàng ố 0à qãU rụng. 

Hoàn toàn đúng như lời, 
Dấng Tuyên Thuyết Sự Thật. 


265. Ngực căng tròn xinh đẹp, 
Săn chắc 0à thô cao. 

Giờ đâu đã trệ xuống, 

Treo như túi nước rỗng. 

Hoàn toàn đúng như lời, 
Dấng Tuyên Thuyết Sự Thật. 


266. Thân thể trước xinh ấep, 
Như uàng lá đánh bóng, 

Giờ đâu đâu nhăn nheo. 
Hoàn toàn đúng như lời, 
Dấng Tuyên Thuyết Sự Thật. 


1ã1 


Nghệ thuật chết 


269. Đôi bàn chân xinh đẹp, 
Như bông qờn trắng 1nịH. 
Giờ đâu do tuổi già, 

Nút nẻ uà nhăn nheo. 

Hoàn toàn đúng như lời 
Đấng Tuyên Thuyết Sự Thật 


270. Thân nàu là như thế, 
Nay già su hư hoại, 

Chất chứa bao nỗi khổ. 

Như căn nhà cũ kỹ, 

Vôi uữa đêu tróc rơi. 

Hoàn toàn đúng như lời, 
Dấng Tuyên Thuyết Sự Thật. 


——Khuddaka Nikãya, TherTgatha 13. 252-270, 


(Tiểu Bộ Kinh, Trưởng Lão Ni Kệ, 13. 252 -270) 
Amadeo Solé-Leris dịch sang Anh neữ 


Dưới đây là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu: 


252. Đen như sắc con ong, 
Tóc dài ta khéo uốn, 

Nay biến đổi vì già, 

Như vải gai, vỏ cây, 

Đúng như lời giảng dạ, 
Của bậc nói sự thật. 


253. Thơm như hộp ướp hương, 
Đầu ta đầy những hoa, 

Nay biến đổi vì già, 

Hồi như lông con thỏ, 

Đúng như lời giảng dạ, 

Của bậc nói sự thật. 


152 


Bài kệ của Ambapäl 


256. Trước lông màu của ta, 
Chói sáng khéo tô 0, 

Ngự biến đổi 0ì già, 

Nhăn nnheo, rơi SIM SMP, 
Đúng như lời giảng dạ, 
Của bậc nói sự thật. 


257. Mắt ta xanh uà dài, 
Sáng đẹp như châu báu, 
Naựụ biến đổi 0ì già, 
Hư hại không chói sáng, 
Đúng như lời giảng dạ, 
Của bậc nói sự thật. 


260. Trước răng ta súng chói, 
Như búp nụ chuối hoa, 

Naựụ biến đổi 0ì già, 

Bể gãu uàng như lúa, 

Đúng như lời giảng dạ, 

Của bậc nói sự thật. 


265. Trước 0ú ta sáng chói, 
Căng thẳng 0à tròn đâu, 

Naựụ biến đổi 0ì già, 

Trống rỗng treo lủng lẳng, 
Như da không có nước, 

Trống không, không căng tròn, 
Đúng như lời giảng dạ, 

Của bậc nói sự thật. 


2660. Trước thân ta chói sáng, 
Như giáp uàng đánh bóng, 
Naựụ biến đổi 0ì già, 

Đây vết nhăn nhỏ xíu, 

Đúng như lời giảng dạ, 

Của bậc nói sự thật. 


1ã3 


Nghệ thuật chết 


269. Trước chân ta chói súng, 
Với lông mêm như bông, 
Naự biến đổi 0ì già, 

Nứt nẻ đâu đường nhăn, 
Đúng như lời giảng dạ, 

Của bậc nói sự thật. 


270. Thân này là như 0ậu, 
Naự già chúa nhiều khổ, 
Ngôi nhà đã cũ kỹ, 

Vôi trét tường rơi XuỐng, 
Đúng như lời giảng dạ, 
Của bậc nói sự thật. 


154 


Dvipadakoyam asuci, 

duggandho pariharati; 

Nanakunapaparipuro, 
vissavanto tato tato. 


Etadisena kayeng, 
}o maññe unnametave; 
Paramn va avajaneyya 
kimaññatra adassanati. 


- sutta Nipata 1.207-208 


Thân nhơ nhớp, hai chân, 
Mang đâu mùi hôi hầm, 
Với bao thứ bất tịnh, 
Thải ra qua nhiều lối. 
Với thân thể như thế, 
Nếu người tự đê cao, 
Hay khinh thường người khác, 
Còn uyên do nào khác, 
Ngöài lẽ quá nẹu sỉ? 
- Tiểu Bộ Kinh, Kinh Tập 1. Kệ số 207-208 


Thân này uới hai chân, 
Đất tịnh uà hôi thúi, 
Đâu xác chết, chảu nước, 
Lại được giữ, nâng HH. 
Với thân thể nh 0ậu, 
Ai lại nghĩ đê cao, 

Hay khinh miệt kẻ khác, 
Trừ kẻ không thấu gì. 


Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu 


155 


156 


Hỏi Đáp với Thầy Goenkaji - Phân III 


Những câu hỏi y đức dành cho y học hiện đại 


Câu hỏi: Giả sử, khi cái chết gân kê, một ai đó từ chối nhận thức 
ăn hay trị liệu. Người ấu biết tình sắp ra đi uà cảm thấu không thể 
chấp nhận cuộc sống kéo dài thêm nữa. Điêu đó có thể xem là hành 
động tự sát chăng? 


Trả lời: Một lần nữa, điều đó còn phụ thuộc nhiều yếu tố. 
Nếu người ấy từ chối ăn uống nhằm mục đích ra đi sớm thì 
điều đó không đúng. Nhưng nếu người ấy ngừng ăn hay ngưng 
uống thuốc và nói: “Hãy để tôi chết bình yên, đừng quấy rây 
tôi nữa” thì điều đó khác hản. Tất cả đều phụ thuộc vào ước 
nguyện của người đó. Nếu mong muốn được chết nhanh, điều 
đó sai rồi. Nhưng nếu ước nguyện ra đi an lành thì hoàn toàn 
khác hẳn. 


Câu hỏi: Các bác sĩ phương Tây chữa trị cho bệnh nhân bằng hết 
khả năng của tình. Tuụ nhiên, khi họ quyết định không cờn phương 
cách chạu chữa nào mrữa thì sẽ có một cơ chế, theo đó bệnh nhân được 
phép uê nhà uà được cung cấp dịch ơụ điều dưỡng nhằm giúp bệnh 
nhân ra đi bình an trong trôi trường quen thuộc. Thông thường, tất 
cả phương pháp trị liệu lúc đó chỉ là cho thuốc giảm đau, chăm sóc ân 
cân 0à giúp bệnh nhân được thoải trái trà thôi. 

Trả lời: Thật tuyệt vời! Như vậy rất tốt! Cách làm này rất 
nhân bản. Nếu người ấy sắp mất và cũng không còn cách nào 
chữa trị nữa, thì tốt hơn nên đưa người ấy về nhà để hưởng bầu 
không khí trong lành hơn. Hãy tạo ra một môi trường Chánh 
pháp. Hãy để người ấy ra đi bình an, trong sự thoải mái. Tốt 
lắm! 


157 


Na antalikkhe na samuddamaj)Jhe, 
na pabbafanan vivaram pavissa; 
Na vijafi so jagafippadeso, 
yatthafthitan nappasaheyya Imaceu. 


- Dhammapada 9.128 


Chẳns phải trên trời cao, 

Chẳng phải dưới biển sâu, 

Thậm chí cũng chẳng phải trons hang động trên múi cao 
Người ta có thể tìm nơi ẩn náu. 

Vì không một nơi nào trên thế gian nàu, 

Mà cơn nsười không bị cái chết chế ngự. 


- Kinh Pháp Cú, Phẩm 9 - Ác, Kệ số 128 


Không trên trời, giữa biến, 
Không lánh uào động múi, 
Không chỗ nào trên đời, 
Trốn khỏi tay thân chết. 


Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu 


158 


Đôi diện cái chêt 


ăm 2002, Terrell ]ones qua đời uì bệnh ung thư tại nhà 

riêng ở Copper LHII, Vireimin. Tứm nữm trước đó, ông 
đã gặp được pháp thiên Vipassana uà không bao lâu sau đó, 0ợ ông, 
Diane cũng tham gia một khóa thiên. Họ cùng nhau trở thành những 
thiên sinh nghiêm túc, thiên tập uà phục 0ụ hết khả năng của mình. 


Nga cả 0iệc biết rõ 0ê cái chết của Terrell có thể đến bất cứ lúc nào 
cũng không ngăn cản được sự phục 0ụ của hai nsười. Trong những 
tuân lễ nsau trước khi mất, Terrell uà Diane làm uiệc trọn thời gian 
như những nhân uiên phụ trách ghi danh cho khóa tu ở một trung tâm 
không chính thíc gân đó. 

Hai tuân trước khi Terrell mất, Diane lái xe đưa Terrell đi suốt 12 
giờ 0ê hướng bắc đến Trung tâm Thiền Vipassana Dhammma Dharã, ở 
Massachusetts, nơi ngài Goenkaji 0à 0uợ là Mataji đang uiễng thăm. 
Họ muốn bàu tỏ lòng tôn kính tới hai người 0à tỏ lòng biết ơn 0ê 
mớn quà Vipassana họ nhận được. Trong suốt chuuến đi, Terrell đã là 
nguôn gợi hứng cho tất cả: không sợ hãi, không hối tiếc, chỉ có sự hân 
hoan 0à lòng biết ơn. 

Terrell chỉ có 10 tuân lễ để đối điện uới khôns chỉ là bệnh ung thư 
ở giai đoqmn cuối, 1à còn là sự mất tát tình yêu thương của ông trong 
30 năm qua. Ông cũng phải đối diện uới sự thật là ông sẽ không còn 
nữa để siúp đỡ 0à an ti 0ợ trình. 

Khi phải nhìn cơ thể Terrell khô héo dân, Diane cũng có cùng 10 
tuân lễ nhủ uậu để học cách đối diện tới cái chết của người chông gắn 
bó 30 năm qua. Trong tâm trí mình, mỗi nsàu bà đều phải đối điện uới 
cái chết của chồng. 

Terrell uà Diane luôn uốn tìm tột phương pháp để giảm nhẹ 
đi sự luyến ái giữa hai người, để nsười còn sống sẽ ít đau khổ hơn 
trước sự tất tát khi nsười kia chết đi. Và cả hai người đều biết rằng 
Vipassana chính là phương pháp đó. 


1ã9 


Nghệ thuật chết 


Họ thiền tập cùng nhau mỗi ngàu, đôi khi trong nhiều giờ. Họ 
duụ trì sự tỉnh siác 0ê các cảm thọ trong nỗi buôn khi họ phải chia xa 
lâu nsàu, 0à cố giữ sự bình tâm hết mức có thể được trong khi quan 
sát nỗi đau đớn 0à sự sợ hãi. Mons ước tnãnh liệt của Terrell lúc sắp 
mất là có được một tâm thức an bình, giữ được trọn uẹn sự bình tâm, 
uới sự tỉnh giác cao độ 0ê những cảm thọ ở thời điểm chết — đó là một 
mong ước đã được thành tựu. 


Trons thời sian ở Miassachusetts, Terrell uà Diane đã 0ui uẻ đồng 
ú trả lời phỏng uấn, chia sẻ những su nshĩ, cảm xúc của họ 0ê cuộc 
sống uà cái chết đang đến gân của Terrell. 


Terrell: Vâng, bà đã biết là tôi bị chứng ung thư mà theo lời 
bác sĩ thì hy vọng điều trị được rất mong manh. Nhưng đó chỉ 
là một trò chơi với những con số [về thời gian dài ngắn] mà thôi. 
Cách đối phó của tôi và Diane là, thực sự mà nói, chúng tôi rất 
hạnh phúc. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng chúng tôi đã xem căn 
bệnh ung thư này như một món quà, bởi nó cho chúng tôi thấy 
quá nhiều điều mà trước đây trong cuộc sống hằng ngày chúng 
tôi không hê nhận biết. Mỗi ngày, chúng tôi càng nhận biết được 
nhiều hơn những con người, những sự vật mà chúng tôi cảm 
thấy phải biết ơn. Trước đây, tôi nghĩ, chúng tôi chỉ xem đó là 
những chuyện đương nhiên mà không trân quý, đặc biệt là đối 
với những người bạn yêu mến chúng tôi, nhưng chúng tôi lại 
nhận biết về điều đó quá ít. Giờ thì chúng tôi không có nhiều 
thời gian còn lại, hay ít nhất theo dự đoán là như thế, nên chúng 
tôi không còn xem mọi việc là đương nhiên phải vậy. Chúng tôi 
luôn cảm thấy mình thật quá may mắn với những gì có được. 


Bà Virgimia: Anh có lo sợ không? 


Terrell: Không, tôi không lo sợ. Có gì để sợ chứ? Tôi có thể 
chết trong 30 ngày nữa, tôi không biết chắc. Nhưng tôi cũng có 
thể không chết trong 30 năm nữa. Ngay cả khi tôi có thêm 30 
năm nữa, rồi tôi cũng sẽ không sẵn sàng cho cái chết hơn so với 
bây giờ. Tôi cũng sẽ trải qua chính xác những øì tôi đang trải 
qua vào lúc này. Vào lúc này, tôi có một cơ hội là 50/50 để vượt 


160 


Đôi diện cái chêt 


qua cái chết. Hoặc là tôi vượt qua và còn sống, hoặc là tôi sẽ 
chết. Xác suất là 50/50. 


Cái chết là tuyệt đối không thể né tránh. Tất cả mọi người 
trong chúng ta đêu phải chết vào một lúc nào đó. Những người 
không nhận án tử hình từ y học, họ đang ở ngoài kia. Nhưng họ 
quá bận rộn, họ không ngôi lại suy ngẫm trong từng giây phút 
về cái chết. Trong khi tôi không có nhiêu việc khác để suy nghĩ, 
nên có lẽ tôi tập trung suy nghĩ sắc bén hơn so với họ. 


Bà VWirginia: Trons trường hợp như thế nào mà anh tìm sặp được 
pháp thiền Vipassana? 


Terrell: Một buổi tối tôi trò chuyện với một người bạn và than 
phiên với anh ấy là tôi gặp khó khăn trong giao tiếp. Tôi không 
thể trò chuyện được với ai cả. Anh ấy nói: “Anh biết không, tôi 
đã tham gia khóa học này và trong 10 ngày tôi hoàn toàn phải 
giữ im lặng, gọi là sự Im Lặng Thánh Thiện.“ Thế là tôi muốn 
được một mình đi đến đó. Kỳ diệu thay, mặc dù anh bạn này 
không tiếp tục thực hành sau khi về nhà, nhưng anh vẫn còn 
giữ được hai tờ thông tin nhỏ, loại được gởi cho những người tò 
mò muốn tìm hiểu về các khóa thiền. Anh ấy vẫn còn giữ chúng 
trong túi hành lý. Tôi đọc qua và ngay lập tức muốn đi. 

Nhưng có lẽ tôi đã không đi nếu như việc tổ chức các khóa 
thiên dựa trên căn bản quyên góp. Bởi vì tôi đã tham gia rồi rút 
khỏi quá nhiêu các hội nhóm khác nhau và tôi rất hoài nghi. Cứ 
mỗi khi tôi tham gia vào một nhóm nào và tìm hiểu sâu hơn 
về họ, tôi luôn luôn tìm thấy một điều gì đó mang tính thương 
mại, mang lại lợi nhuận cho một ai đó. Nhưng việc phục vụ 
các khóa thiên hoàn toàn miễn phí cho tôi thấy ý nguyện của 
Vipassana là khác biệt. Tôi đã đến trung tâm này chỉ trong vòng 
6 tuân sau khi đọc được 2 tờ thông tin. 

Khi tôi hoàn tất khóa thiền 10 ngày, tâm trí tôi quay lại với 
tất cả những vấn đề bất ổn mà tôi đã gặp lúc ở nhà, và thật 
không tin nổi, chúng không còn tôn tại nữa! Những phản ứng 


161 


Nghệ thuật chết 


tôi thường có với một số ý tưởng nhất định về gia đình hay bạn 
bè, tất cả giờ đây không còn nữa. Trong tôi tràn ngập sự tỉnh giác 
về những øì tôi có, sự biết ơn mà tôi cần phải có với những con 
người trong cuộc đời tôi, những người đã chịu đựng tính khí của 
tôi suốt cuộc đời họ. Tôi không đợi được nữa mà nôn nóng gọi 
điện thoại ngay cho Diane để nói rằng tôi yêu cô ấy nhiêu biết 
bao, và khẩn khoản xin cô ấy dành cho tôi một cơ hội nữa. Không 
lâu sau đó, Diane cũng tham gia một khóa thiên và từ đó trở đi, 
bà biết không, chúng tôi tu tập rất chuyên sâu, nhiều lân trong 
một năm, rất nhiều khóa thiên. Sự hiểu biết của chúng tôi càng 
sâu sắc hơn. Giải pháp cho tất cả các vấn đề bất ổn của chúng tôi 
đã được tìm ra: thanh lọc, thanh lọc và thanh lọc. 


Vì chúng tôi lúc nào cũng yêu thương nhau rất nhiều, 
cho nên mục tiêu tu tập của chúng tôi là phải có đủ tuệ giác 
Vipassana để khi một trong hai chúng tôi đi dân vào cõi chết thì 
chúng tôi vẫn đủ khả năng vượt qua mà không hoàn toàn suy 
sụp. Và chúng tôi cực kỳ may mắn khi đã đạt được mục tiêu đó. 
Trước đây chúng tôi không biết điều này, bà biết đó. Chúng tôi 
đã không biết là mình đạt được mục tiêu này, cho đến khi sự 
việc xảy ra. Chúng tôi đã hoàn toàn không biết mình sẽ phản 
ứng thế nào với việc một trong hai chúng tôi phải đối diện cái 
chết, không biết gì cả. Và khi điều đó xảy ra, chúng tôi phát 
hiện rằng toàn bộ những hiểu biết mới về bản chất cái chết đã 
bám rễ ở mức độ rất sâu trong chúng tôi. Bên dưới bộ óc lý trí, 
sâu trong tâng vô thức, có điều gì đó đã mất đi, đã được thanh 
lọc nhờ công phu tu tập Vipassana. 

Với kinh nghiệm này, chúng tôi đang sống cùng với cái chết 
ngay trong lúc này, tôi không thể nói chính xác... Tôi thực sự 
không thể nói ra bằng lời là những øì đã [được thanh lọc] không 
còn nữa. Nhưng bất kể điều gì đã từng khiến tôi có phản ứng sợ 
sệt với ý nghĩ về cái chết thì nay đã không còn nữa. Tôi không 
thể giải thích gì, trừ ra việc là bằng cách nào đó mà tất cả những 
năm tháng tu tập thiên đã xóa bỏ được điêu đó, đã dứt trừ bất 
ốn đó đến tận gốc rễ. Điều đó thật tuyệt vời. 


162 


Đôi diện cái chêt 


Bà Virginia: Về phân cô Diane, cô đã đối phó uới bản thân, tới 
những cảm giác của mình như thế nào khi nhìn thấu Terrell đau đớn 
dữ dội? Làm thế nào cô chịu đựng được tiệc trình bất lực không thể 
giúp giảm nhẹ nỗi đau ấu? Về mặt thể chất, cô có giúp sì được bằng 
cách nào khác hau không? 


Diane: Với chứng ung thư này, Terrell thường phải trải qua 
sự khó chịu cực kỳ. Tôi hết lòng yêu thương anh ấy nên luôn 
mong muốn có thể giúp đỡ anh trong những lúc đau đớn ấy. 
Nhưng có rất nhiều lần tôi không thể làm được điều đó. Tôi 
cố sửa đổi tư thế nằm của anh ấy cho được thoải mái hơn và 
cho anh ấy dùng thuốc để giảm bớt cơn đau, nhưng thường thì 
chẳng hiệu quả gì. Có nhiều lúc tôi nghĩ: “Trời ơi, còn chuyện 
gì khác tôi có thể làm được nữa đây? 

Tôi muốn giúp anh ấy, nhưng thực tế tôi không thực sự làm 
được gì nhiều về mặt thể chất. Đó chính là chỗ mà thiên tập hữu 
ích. Tôi thường nói: “Terrell, chúng ta hãy chú tâm vào hơi thở, 
chúng ta hãy chú tâm vào cảm giác.“ Anh ấy sẽ chú tâm vào 
cơn đau của mình, còn tôi chú tâm vào cơn đau của tôi. 


Cơn đau của tôi là cảm giác vô dụng, nhưng rồi điều đó vẫn 
luôn thay đổi. Đó là vô thường. Nó thay đổi từ khoảnh khắc này 
sang khoảnh khắc khác. Đôi khi tôi có cảm giác muốn giúp đỡ 
nhưng không giúp được gì, và chính vào lúc đó sức mạnh trong 
tôi trỗi dậy. Sức mạnh ấy đến từ bên trong, từ nhiều năm thiển 
tập, trở nên tỉnh giác về những gì đang xảy ra trong khoảnh 
khắc hiện tại và bình tâm với điều đó —- có một tâm quân bình 
và nhận thức rõ về vô thường (anicca). 

Cho nên, khi thời điểm đến tôi chú tâm vào hơi thở, vì đó là 
nơi Goenkaji gọi là “những núi lửa nhỏ” sẽ bùng lên. Tôi có thể 
cảm nhận được chúng đang đến, và khi chúng đến, tôi chú tâm 
vào hơi thở của mình, tôi chú tâm vào những cảm giác. Đôi khi, 
thậm chí tôi có thể khóc. Khi nước mắt tuôn tràn, tôi cảm nhận 
chúng nóng bỏng trên mặt tôi. Tôi chú tâm vào đó. Tôi chú tâm 
vào những giọt nước mắt đang rơi. Tôi chú tâm vào chỗ nghẹn 


165 


Nghệ thuật chết 


lại nơi cổ họng. Khi tôi cảm nhận mọi cảm giác trên khắp cơ thể, 
sự khó chịu giảm nhẹ đi. Tôi có thể giúp anh ấy nhiều hơn qua 
việc anh ấy thấy được cách này có hiệu quả, và khi anh ấy thấy 
được như vậy, anh ấy chú tâm nhiều hơn. Đó là một sự hợp tác. 
Nó hiệu quả theo cả hai chiêu. Khi anh ấy thấy tôi khó chịu, anh 
ấy cũng làm giống như vậy để giúp tôi. 

Bà Wirgimia: Hiện giờ có lẽ nhiêu người cho rằng cô đang ở 0j trí 
khó khăn hơn, bởi cô chính là người ở lại [sau khi Terrell mất]. 

Diane: Tôi biết điều đó, lúc nào tôi cũng nghe họ nói vậy. 
“Cô là người chăm sóc, và người còn ở lại sẽ phải khó khăn hơn 
nhiều.” Thế nhưng, như tôi đã nói lúc nãy, sự tu tập đã cho 
chúng tôi sức mạnh và sự hiểu biết về vô thường (anicca) — thay 
đổi, thay đối và thay đổi. Khi anh ấy ra đi, tôi sẽ có sức mạnh từ 
sự tu tập của mình, sức mạnh từ Vipassana, và tâm từ (mett ) 
cũng như tình yêu. Tất cả những người đã giúp đỡ chúng tôi 
qua nhiều năm, và sự tu tập mang lại cho tôi sức mạnh. Tôi cũng 
biết ơn Vipassana đã đi vào cuộc đời tôi qua anh ấy. Chúng tôi 
đã trưởng thành, chúng tôi đã trưởng thành với một hiểu biết 
vượt ngoài ngôn ngữ. Tôi không thể diễn đạt điêu đó. 

Chúng tôi đã thiên tập cùng nhau mỗi ngày, kể từ ngày bắt 
đầu. Chúng tôi không bao giờ dao động. Thiên tập bao giờ cũng 
là một phần quan trọng trong cuộc đời chúng tôi. Khi chúng tôi 
lớn tuổi hơn, việc phục vụ [trong các khóa thiền] cũng trở nên 
rất quan trọng. Trong mấy năm gản đây, chúng tôi đã quyết 
định sẽ dành trọn phân đời còn lại chỉ để phục vụ [trong các 
khóa thiên] và thiên tập. Điêu đó không chỉ giúp truyền rộng 
Dhamma mà cũng giúp chúng tôi củng cố sự thiển tập của 
mình. Sự tu tập hằng ngày và tâm nguyện của chúng tôi trở 
nên mạnh mẽ. 


Bà Wirginia: Terrell, anh có thể nói 0ê uiệc phục 0ụ [trong các 
khóa thiên]? 


164 


Đôi diện cái chêt 


Terrell: Phục vụ [trong khóa thiên] cũng tuyệt vời như thiên 
tập Vipassana vậy. Việc phục vụ tự nó cũng là một khóa thiển 
khác. Tôi đã tham gia khóa phục vụ 20 ngày hồi năm ngoái. Tôi 
đã thấy yêu thích việc phục vụ những khóa đài ngày. Bạn đến 
đó phục vụ mỗi ngày. Bạn làm điều đó vì bạn biết ơn những 
gì bạn nhận được, và bạn muốn chia sẻ đến với người khác. 
Cảm giác muốn phục vụ người khác là một cảm giác tốt đẹp — 
giúp nâng cao tâm hồn và hết sức mãn nguyện. Bạn biết rằng 
bạn đang hiến tặng thời gian của mình để người khác có thể 
thực hành Vipassana, nhưng quà tặng mà những người phục vụ 
nhận lại cũng giá trị không kém, nếu không muốn nói là còn giá 
trị hơn nữa. Thật tuyệt vời khi nhìn ra thấy cả rừng người đang 
thiển tập và biết rằng bạn phải là một phần trong đó để điều 
này có thể được thực hiện. Hết thảy mọi người đang hiện điện 
ở đó, từ vị thây hướng dẫn cho đến người lau dọn nhà vệ sinh 
đều là cân thiết - họ chỉ có chức năng khác nhau thôi. Một số 
công việc đòi hỏi sự rèn luyện nhiêu hơn những công việc khác, 
nhưng nếu không có những người phục vụ, khóa tu không thể 
điễn ra. 


Bà VWirgimia: Làm thế nào anh tìm được sự quân bình giữa những 
nỗ lực giành lại sự sống 0à uiệc đạt đến một sự điềm nhiên chấp nhận 
kết luận khoa này? 


Terrell: Tôi tự thấy mình trong tình cảnh mắc bệnh ung thư 
giai đoạn cuối. Nói ra thật lạ lùng, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ 
đến việc bản thân mình bị ung thư giai đoạn cuối. Trong các tài 
liệu y khoa và trong tất cả những liệu pháp thay thế mà tôi đã 
từng đọc qua, nếu tìm thấy được một điều gì có hiệu quả, hoặc 
có vẻ như có hiệu quả, được khen ngợi là hữu ích, hoặc đã từng 
hữu ích trước đây, tôi đều thử qua. Nhưng tôi không bám víu 
vào những thứ đó, vì tôi không sợ chết. Tôi sẽ chết bây giờ, hoặc 
10 năm nữa, 20 năm, 30 năm nữa - đều là tôi sẽ chết. Không 
có giải pháp nào né tránh được sự thật là tôi sẽ chết. Vì thế, tôi 
không tuyệt vọng khi một giải pháp nào đó không hiệu quả. 
Bây giờ nó không cân phải có hiệu quả. Nếu nó có hiệu quả thì 


165 


Nghệ thuật chết 


thật tuyệt: Tôi và Diane sẽ có thêm nhiều thời gian để thiền tập 
và phục vụ. Nếu nó không hiệu quả, cũng thật tuyệt: Chúng tôi 
có thời gian tuyệt vời này ở bên nhau. Chúng tôi cùng nhau đến 
với Dhamma. Tất cả những điều tuyệt vời này đã đến với chúng 
tôi. Chúng tôi tràn ngập sự biết ơn. Chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc 
bất kể điều gì xảy ra. 


Sau khi Terrell qua đời được một tháng, Diane trở lại 
Massachusetts để thiền tập. Cô ấu kể lại những kỷ niệm lúc 
anh qua đời 0à thời gian trước đó. 


Diane: Vào buổi sáng anh ấy mất, chúng tôi đã thức dậy 
và thiên tập. Lát sau, trong khi tôi đang nói điện thoại với một 
người bạn, tôi nghe Terrell gọi: “Diane, em cân phải đến đây 
bây giờ.“ Tôi đáp “vâng” và ngắt điện thoại. Khi tôi đến bên 
cạnh, Terrell nói: “Đến giờ rồi.“ Một lần nữa tôi nói “vâng”. 

Chúng tôi trò chuyện một chút và anh ấy hỏi: “Phải chắc 
chắn là anh đang làm đúng. Anh đang làm đúng chứ, em yêu? 
Tôi trấn an anh ấy: “Đúng, anh đang làm đúng mà.” 

Anh ấy rất tỉnh giác, anh ấy bắt đầu tỏa sáng. Màu da anh 
ấy thay đổi, anh ấy đúng là đang tỏa sáng! Một người bạn lúc 
ấy ở bên tôi, nhìn anh ấy và xác nhận: “Anh ấy đang tỏa sáng. 
Anh ấy đang tràn ngập tình yêu, tràn ngập lòng bi mẫn, và 
Dhamma như vừa hiện hữu... bạn có thể thấy, anh ấy đang tỏa 
sáng. Anh ấy hoàn toàn đắm mình trong ánh sáng. 

Anh ấy bảo tôi: “Tốt rồi,em yêu. Em sẽ không sao đâu.“ Anh 
ấy không hê sợ hãi. Anh ấy tỉnh giác nhận biết mọi thứ chung 
quanh mình. Anh ấy nhìn tôi và nói: “Em yêu, anh không nhìn 
thấy được nữa. Giờ đã đến lúc rồi.” Anh ấy hơi nhếch môi chờ 
đợi một nụ hôn của tôi. Tôi hôn anh. 

Vào lúc ấy, đó là tất cả những øì tôi có thể làm — để cảm ơn 
anh ấy đã cho tôi món quà Dhamma tuyệt diệu này. Không 
thực sự khó để buông xả vì Dhamma tràn ngập quanh đây; 
Dhamma đang hiện hữu. Tôi không cảm thấy bám giữ. 


166 


Đôi diện cái chêt 


Trước khi mất, anh ấy bắt đầu tụng kệ. Anh không cân phải 
lấy hơi để thở. Đó là những hơi thở rất bình an và tuyệt vời, 
tràn ngập tình yêu thương, tràn ngập lòng bi mẫn với cả thế 
giới này. Tôi không còn là “tôi”, không có “cái tôi”, không có 
“cho tôi”, không có gì “của tôi“. Khoảnh khắc ấy vô cùng thanh 
khiết. Tôi đã hoàn toàn quy thuận Dhamma. 


Chúng tôi đã từng hết sức luyến ái nhau và biết rằng điều 
đó là không tốt. Chúng tôi đã hy vọng rằng Vipassana sẽ chỉ ra 
cho chúng tôi phương pháp vượt qua điều đó. Tôi vẫn thường 
tự hỏi liệu phương pháp ấy có thực sự hiệu quả không khi thời 
khắc cuối cùng sẽ đến. Và nó đã thực sự hiệu quả. Tôi đã mất đi 
người yêu của đời tôi, người bạn thân thiết nhất của tôi, người 
dẫn dắt cuộc đời tôi. Tôi để anh ấy ra đi. Tôi không thấy dính 
mắc hay cố bám giữ lấy anh ấy. Thậm chí tôi không hề phải 
nghĩ đến điều đó. Mọi việc chỉ đơn giản xảy ra theo cách như 
vậy. Đó không chỉ là một niềm vui, đó là một niềm vinh hạnh 
khi được ở bên anh ấy và cùng trải qua kinh nghiệm này với 
anh ấy, được giúp đỡ anh ấy đi qua những giây phút cuối cùng. 
Trong tôi tràn ngập niềm vui. Thật rất khó giải thích. 


Khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng, một luông năng lượng 
chạy khắp người tôi mà tôi thực sự không thể giải thích. Chỉ 
biết nó chạy khắp người tôi, một năng lượng tốt lành. Tôi cảm 
thấy dễ chịu, và tôi biết khoảnh khắc đó anh ấy đã ra đi - từ sự 
sống đến cái chết. 

Chính vào lúc ấy, một điều gì đó bỗng trở nên rõ ràng đối 
với tôi. Cuối cùng tôi đã hiểu - 9 năm thiên tập, tỉnh giác về mọi 
cảm giác và bình tâm với hiểu biết về vô thường (anicca) — mọi 
việc trở nên rõ ràng với tôi, hết sức rõ ràng: Đây là vô thường. 
Chính là như vậy. 

Trái tim tôi rộng mở. Tôi không còn là Diane. Tôi hoàn toàn 
sống trong khoảnh khắc hiện tại với sự nhận hiểu trọn vẹn về 
vô thường (anicca), sự không thường hằng của mọi thứ. Tôi 
hoàn toàn không còn bám víu vào mọi thứ, và tôi tràn ngập 


167 


Nghệ thuật chết 


niềm vui đến nỗi anh ấy có thể trao đến cho tôi món quà của sự 
nhận hiểu về khoảnh khắc này. Tôi sẽ giữ lấy điều này mãi mãi 
và tôi hy vọng có thể chia sẻ với người khác. 

Sau khi Terrell trút hơi thở cuối cùng trong cuộc đời này, 
đã có những giọt nước mắt, nhưng không có đau thương - chỉ 
có niềm vui tràn ngập. Thật rất khó giải thích điều đó, vì mọi 
người đêu cảm thấy rằng, khi bạn vừa mất đi người yêu của đời 
mình, bạn phải hoàn toàn bị nhấn chìm. Nhưng trong tôi lại 
tràn ngập tâm từ (me). 


Vài giờ sau khi Terrell mất, người ta đưa anh ấy đến nhà 
tang lễ. Tôi ngồi một mình trên ghế trong phòng khách, nhìn 
quanh tất cả những đồ vật của anh và nhận ra rằng thứ duy 
nhất anh ấy mang theo chính là Dhamma. 


Trong một lúc lâu, tôi không thể đưa ra quyết định gì. Tôi 
có thể đi làm việc gì đó nhưng chỉ đứng lặng như thể đang chờ 
đợi anh ấy. Chúng tôi luôn cùng nhau đưa ra các quyết định, dù 
là quyết định nhỏ nhặt nhất. Sự gắn bó này chính là điều khiến 
người ta cảm thấy thiếu vắng khi họ đã từng sống chung với ai 
đó trong một thời gian dài. Có một khoảng trống vắng rất khó 
để vượt qua. 


Từ sau cái chết của Terrell, đã có những giọt nước mắt và 
những khoảnh khắc đau thương. Tôi nhớ anh ấy, nhưng vì tôi 
có thiên tập, tôi có thể ngôi lên gối thiền. Tôi ngôi đó và chú 
tâm vào hơi thở - ngay cả khi nước mắt chảy xuống ướt đẫm 
hai gò má - tôi quan sát nỗi cô đơn, đau buồn, sự trống vắng và 
nỗi đau trong tim, cảm thấy xót thương cho chính mình. Tôi chỉ 
quan sát và để cho mọi việc cứ tự nhiên diễn ra. 


168 


Jaräa vyadhi se maufa se, 
lade akela eka. 
Koisatha na de sake, 
parÙana svajana aneka. 


- Hindi doha, S.N. Goenka 


Tuổi già, bệnh tật uà cái chết, 

Chung ta đều phải tột mình đối điện. 

Cho dù sân sũi, thân thiết đến đâu, 

Cũng không ai có thể chia sẻ cùng ta những điều nà. 


- Thi kệ (doha) Hindi, S.N. Goenka 


169 


S.N. Goenka 
1924-2013 


120 


Bảy mươi nắm đã qua 


Sau đâu là bản dịch một bài uiết của nsài Goenkqji, ban đầu 
được đăng trên Bản tin Vipassana bằng tiếng Hlimdi (Himdi 
Vipn_ hụana Patrika), số tháng 2 năm 1994. 


C uộc đời tôi đã trải qua 70 mùa thu. Ai biết được sẽ 
còn lại bao nhiêu mùa thu nữa? Làm thế nào để thời 
gian còn lại có thể được sử dụng tốt nhất? Mong cho sự tỉnh 
giác này luôn được duy trì. 

Trong địp này, tôi chợt nhớ đến những lời dạy đây lợi lạc 
của đức Phật. Những lời này được ngài nói ra ở thành Xá- 
vệ (Savaiii), trong vườn Kỳ thọ Cấp-cô-độc (1nathapindika š 
Jefavanarama). 

Vào lúc đêm tối, một vị thiên tử cõi trời đến gặp Phật. Vị này 
bày tỏ những cảm nghĩ của mình với đức Phật qua hình thức một 
bài kệ bốn câu: 

Accenfi kalãa, tarayanfi raffiyo 
Vayoguna anupubbam jahanfi 
Etam bhayam marane pekkhamano 
Punnani kayiratha sukhävahani 


(Thời gian trôi qua, đêm tối trôi qua. 

Đời sống trôi dân đến sự chấm dứt. 

Quán sát nỗi sợ cái chết đane đến gân, 

Hãu thực hành thiện hạnh để được thiện quả tốt đẹp.) 


Ai đó đã nói rất đúng: “Sáng tối thấm thoáắt thay nhau, đời 
sống này cũng chấm dứt nhanh như vậy.“ Vì thế, đừng để kiếp 
người quý báu này luống qua vô ích. Thực hành thiện hạnh 
mang đến thiện quả, ngay cả khi ta làm điều đó chỉ vì nỗi khiếp 
sợ cái chết đang đến gân. Nếu ta làm những điều hiển thiện, 
chúng sẽ mang lại hạnh phúc. Nếu ta làm những điều xấu ác, 


171 


Nghệ thuật chết 


chúng sẽ mang đến khổ đau. Đây là quy luật tự nhiên không 
thể chống lại. Vì vậy, để tránh khổ đau và được hưởng hạnh 
phúc, tốt hơn hết là hãy làm những điều tốt lành và không làm 
những việc xấu ác. 

Chúng ta không thể biết được bao lâu ta đã từng bị nghiền 
dưới bánh xe luân hồi không ngừng thay đổi, không biết được 
mức độ hạnh phúc và khổ đau trong đời sống thế gian này, 
cũng không biết được vòng xoay của những hạnh phúc và khổ 
đau này sẽ tiếp tục bao lâu nữa trong tương lai. 


Đức Phật đã khám phá ra một con đường đơn giản và trực 
tiếp để giải thoát hoàn toàn khỏi vòng xoay sinh tử này và tạo 
điều kiện đễ dàng cho bất cứ ai cũng có thể đi theo con đường 
ấy. Ngài dạy mọi người phương pháp Vipassana dẫn đến sự 
giải thoát. Bằng cách thực hành phương pháp này, người ta có 
thể tự cứu mình thoát khỏi vòng sinh tử luân hôi và đạt đến 
hạnh phúc vĩnh hằng, bất biến, tối thượng của Niết-bàn tịch 
tịnh - mibbanam paramam sukham — niềm an lạc tối thượng của 
Niết-bàn - tuyệt đối siêu việt hết thảy mọi niềm vưi thế tục. 


Nhưng sự giải thoát này chỉ có thể đạt đến sau khi đã dứt 
trừ được thói quen buông thả chạy theo những dục lạc thế gian. 
Và đây chính là điều mà Vipassana giúp chúng ta làm được: 
dứt trừ những hành nghiệp (sazkhara) tầng tầng lớp lớp của 
tham lam và sân hận vốn nằm sâu trong ý thức của chúng ta. 
Vipassana giúp trừ bỏ những hành nghiệp của sự tham muốn 
dục lạc và chán ghét khổ đau. Vipassana xóa bỏ thói quen lâu 
đời của sự phản ứng mù quáng. 

Khi sự tham muốn dục lạc vẫn còn thì sự chán ghét sẽ tiếp 
tục khởi sinh đối với những khổ đau thế tục. Do tham muốn và 
chán ghét nên bánh xe sinh tử sẽ tiếp tục luân chuyển. Chỉ khi 
bánh xe sinh tử bị phá vỡ thì mới có thể đạt đến sự an lạc tối 
thượng, [vì sự an lạc này] vốn là siêu thế - vượt ngoài thế tục, 
vượt ngoài luân hồi, vượt ngoài phạm trù các giác quan. Chính 
vì mục đích như thế mà đức Phật đã giảng dạy phương pháp 
Vipassana thiết yếu này. 


172 


Bảy mươi năm đã qua 


Vì vậy, sau khi nghe qua bài kệ, đức Phật liền thay đối dòng 
kệ thứ tư: 
Lokãmisam pajahe santipekkho 


(Người nong câu an lạc tối thượng phải từ bỏ sự tham muốn 
những hạnh phúc thế tục.) 


Chỉ bằng cách nỗ lực nhiệt thành thực hành phương pháp 
Vipassana chúng ta mới có thể trừ bỏ được những tham muốn 
thế tục. Trong khi thực hành Vipassana, thiên sinh phải duy trì 
sự tỉnh giác vẻ cái chết chắc chắn phải đến của mình, nhưng 
không mảy may sợ hãi. Bất cứ khi nào cái chết xảy đến, ta phải 
liên tục chuẩn bị đón nhận với một tâm thức bình thản. 


Vào sinh nhật của mình, một thiên sinh chắc chắn phải xem 
xét lại quá khứ. Người ấy phải khởi lên quyết tâm mạnh mẽ 
không bao giờ lặp lại những lỗi lâm đã mắc phải, và tiếp tục 
thực hành những thiện hạnh trong suốt phần đời còn lại của 
mình. Thiện hạnh quan trọng nhất là sự thực hành phương 
pháp giải thoát Vipassana. Hãy tinh tấn thực hành Vipassana. 
Đừng xao nhãng. Sự thực hành của hôm nay đừng hoãn lại đến 
ngày mai. Hãy để những lời Phật dạy sau đây vang vọng mãi 
bên tai như một lời cảnh giác: 

AJJjeva kiccamatappamụnu 
KoJjanha maranamn suve 


Hãu thực hành sau công phu thiên định của hôm na. 
(Đừng trì hoãn.) Ai biết được, cái chết có thể đến 0uào ngà 1mai. 


Chúng ta không mời gọi cái chết, nhưng khi nó đến cũng 
không cân sợ hãi. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng trong từng 
giây phút. 

Thỉnh thoảng, chúng ta nên thực hành pháp tỉ từụ niệm 
(marananusaii - tỉnh giác về cái chết). Theo kinh nghiệm của 
riêng tôi, điều này rất lợi lạc. Khi thực hành pháp tu này, chúng 
ta nên tự quán xét tâm ý mình: “Nếu ta chết vào sáng mai, 
phẩm chất của tâm thức ta trong giây phút cuối cùng sẽ như 
thế nào? Liệu có còn bất kỳ sự bám chấp nào không, ngay cả là 


173 


Nghệ thuật chết 


bám chấp vào việc hoàn tất một pháp sự nào đó? Bất cứ khi nào 
hành nghiệp mãnh liệt của một cảm xúc nào đó khởi sinh trong 
tâm thức, chúng ta nên lập tức thực hành pháp t f1 niệm này 
và nhận hiểu: “Nếu ta chết đi ngay vào giây phút tiếp theo đây, 
cảm xúc này sẽ làm chệch hướng dòng tâm thức tái sinh theo 
khuynh hướng đáng sợ nào?“ Ngay khi sự tỉnh giác này khởi 
sinh, ta dễ dàng thoát khỏi cảm xúc đó. 


Còn một lợi ích khác nữa của việc thỉnh thoảng thực hành 
pháp tứ từụ niệm. Chúng ta suy nghĩ: “Ai biết được ta trôi lăn 
trong luân hồi đã bao kiếp sống rồi? Kiếp này, nhờ kết quả của 
thiện nghiệp nào đó, ta đã có được thân người quý giá này, ta 
cũng gặp được Chánh pháp thuần tịnh, ta đã phát triển được 
niềm tin vào Chánh pháp, thoát ra khỏi những tập tục, lễ nghi, 
triết lý vô nghĩa và vượt qua rào chắn phân biệt tông phái. Thế 
nhưng ta đã được lợi lạc gì từ những điều này? 


Sau khi có sự suy xét đánh giá như vậy, bất kỳ khiếm khuyết 
nào được nhận biết, ta sẽ phát triển được nhiệt tâm để tu sửa. 
Liệu cái chết sẽ đến vào sáng mai hay sau trăm mùa thu nữa, 
ta không biết. Nhưng bất kể ta còn phải sống bao nhiêu ngày 
nữa, ta sẽ sử dụng thời gian này để hoàn thiện các ba-la-mật 
(paramiđ) với một tâm mãn nguyện và làm cho cuộc đời ta đây 
ý nghĩa. Bất kỳ kết quả như thế nào, cứ để chúng xảy đến. Bất 
kỳ khi nào chúng đến, cứ để chúng xảy đến. Và ta sẽ phó thác 
cho Dhamma. Về phân ta, với nỗ lực tốt nhất trong khả năng 
của mình, ta sẽ vận dụng tốt thời gian còn lại trong cuộc sống 
quan trọng này. 


Với mục đích này, chúng ta hãy ghi nhớ mãi những lời 
khuyến hóa của đức Phật: 
Utrifthe nappamajjeyya dhamma1 sucaritan care. 
(Hãy nỗ lực! Sống đời Chánh pháp uới tỉnh cân.) 
Cứ tiếp tục sống đời Chánh pháp thì kết quả tự nhiên sẽ là 
lợi lạc. 
—S.N. Goenka 


174 


Tumhehi kiccamafaDpa1m, 
akkhátãro tathagatfä; pafipanna pamokkhamtii, jhãy¡mo 
mãrabandhana. 
——Dhammapada 20.276 


Tự mình phải nỗ lực. 
Bậc giác sô chỉ là người chỉ đường. 
Người thực hành thiền định sẽ tự cứu mình 
thoát khỏi xiêng xích của cái chết. 
—Kinh Pháp cú, phâm 20, kệ số 276 


Sabbapapassa akaranam, 
kusalassa upasampada; 
saciftapariyodapanarn, 
etarmn buddhãng sãsanam. 
——Dhammapada 14.183 


Không làm các 0iệc ác, 
Thành tựu các hạnh lành. 
Giữ tâm 1ý trơng sạch, 
Chính lời chư Phật dạ. 
—Kinh Pháp cú, phẩm 14, kệ số 183 


175 


Đức Phật không dạu pháp khổ đau. Ngài chỉ dạu con đường dẫn 
đến hạnh phúc. Nhưng ta phải nỗ lực hết súc mình bước đi không 
do dụ. Cho dù chân ấau mỏi, đừng bỏ cuộc. Hãy biết rằng những 
bậc trí giả trong quá khứ đều đã bước đi trên chính con đường này. 


——Venerable Webu Sayadaw 


Nghệ thuật sông: Thiền Vipassana 


Dựa trên bài nói chuyện trước công chúng của ngài S. N. 
Goenka ở thủ đô Bern, Suitzerland (Thụy Sï). 


A-: cũng tìm cầu sự bình an và hòa hợp, vì đó là 
ững gì ta thiếu thốn trong cuộc sống. Thỉnh 
thoảng, mỗi người trong chúng ta đều có những lúc trải qua các 
tâm trạng bực đọc, cáu giận hay bất hòa. Và khi phải chịu đựng 
những nỗi khổ này, chúng ta không chỉ riêng mình gánh chịu 
mà thường lây lan sang người khác. Nỗi khổ đau lan tỏa vào 
bầu không khí bao quanh người đau khổ, và những ai tiếp xúc 
với họ đều chịu ảnh hưởng. Chắc chắn, đây không phải là một 
cách sống khôn ngoan. 


Chúng ta phải tự mình sống an ổn và hòa hợp với người 
khác. Xét cho cùng, con người là những động vật mang tính 
xã hội, luôn phải sống hợp thành xã hội và ứng xử với nhau. 
Nhưng làm sao để ta có thể sống an bình? Làm sao ta có thể giữ 
được sự an ổn bên trong và duy trì sự an ổn, hài hòa quanh ta 
để những người khác cũng có thể sống bình an và hòa hợp? 

Để dứt trừ khổ đau, chúng ta phải biết được nguyên do căn 
bản của việc này, nguyên nhân gây khổ đau. Nếu ta cứu xét vấn 
đề, ta sẽ thấy rõ rằng bất cứ khi nào ta bắt đầu khởi sinh bất kỳ ý 
niệm tiêu cực hay bất tịnh trong tâm thức, chúng ta chắc chắn sẽ 
trở nên đau khổ. Sự tiêu cực trong tâm thức, phiền não hay bất 
tịnh đều không thể đồng thời tôn tại với sự bình an và hòa hợp. 

Chúng ta bắt đầu hình thành sự tiêu cực như thế nào? Một 
lần nữa, bằng sự suy xét ta sẽ thấy rõ. Chúng ta không vui khi 


177 


Nghệ thuật chết 


thấy có ai hành xử theo cách ta không thích, hay khi có điều gì 
xảy ra mà ta không thích. Khi xảy ra những điều không mong 
muốn, ta hình thành sự căng thẳng trong ta. Khi những điều 
ta mong muốn gặp phải chướng ngại nào đó và không xảy ra, 
một lân nữa ta lại cũng hình thành sự căng thẳng trong lòng. 
Chúng ta bắt đầu tạo thành những gút thắt trong tâm. Và trong 
suốt cuộc đời, những điều không mong muốn cứ tiếp tục xảy 
ra. Những điều ta mong muốn thì lúc được lúc không, và tiến 
trình phản ứng, tiến trình tạo thành những gút thắt- những gút 
thắt hâu như không thể tháo gỡ - đã khiến cho toàn bộ cấu trúc 
thân tâm của ta quá căng thẳng, quá nhiều tiêu cực, đến nỗi 
cuộc sống trở thành đau khổ. 


Như vậy, có một cách để giải quyết bất ổn này là phải thu 
xếp sao cho không có điều gì không mong muốn xảy ra trong 
cuộc đời, sao cho mọi chuyện luôn xảy ra hoàn toàn đúng như 
ta mong muốn. Hoặc là ta phải phát triển được quyền năng đó, 
hoặc một người nào khác đến giúp chúng ta và phải có được 
quyền năng đó, để luôn thấy rằng những điêu không mong 
muốn thì không xảy ra và mọi việc ta mong muốn đều phải xảy 
ra. Nhưng điều này là bất khả thi! Không có ai trên cõi đời này 
luôn luôn được thỏa mãn mọi điều mong muốn, luôn thấy mọi 
việc trong đời xảy ra theo đúng ý mình và không gặp bất kỳ 
chuyện không mong muốn nào. Sự việc thường xuyên xảy ra 
trái ngược với mong muốn và ao ước của chúng ta. 

Cho nên, câu hỏi nêu lên ở đây là: Làm thế nào ta có thể 
dừng lại sự phản ứng mù quáng khi đối mặt với những những 
điều ta không ưa thích? Làm thế nào ta có thể dừng lại sự hình 
thành căng thẳng, duy trì sự bình an và hòa hợp? 


Ở Ấn Độ cũng như nhiều nước khác, những bậc thánh nhân 
thông thái đã nghiên cứu vấn đề này - vấn đẻ khổ đau của con 
người - và tìm ra một giải pháp. Khi có điều trái ý xảy ra và quý 
vị phản ứng bằng sự tức giận, sợ hãi hay bất kỳ ý niệm tiêu cực 
nào khác, thì ngay tức thời quý vị nên chuyển sự chú tâm vào 
một điều gì khác. Chẳng hạn như đứng dậy, đi lấy một ly nước 


178 


Nghệ thuật sống: Thiền Vipassana 


và uống nước... Như vậy, sự tức giận của quý vị sẽ không gia 
tăng. Ngược lại, nó sẽ bắt đầu giảm xuống. Hoặc quý vị cũng 
có thể bắt đầu đếm một, hai, ba, bốn... hoặc bắt đầu tụng đọc 
một câu kinh, câu chú, hoặc niệm danh hiệu một vị thần thánh 
mà quý vị tín ngưỡng. Tâm thức sẽ chuyển hướng và trong một 
chừng mực nào đó, quý vị sẽ thoát khỏi những ý niệm tiêu cực, 
thoát khỏi cơn giận. 

Giải pháp này đã từng rất hữu ích, rất có hiệu quả. Và cho 
đến nay nó vẫn có hiệu quả. Khi phản ứng bằng cách này, tâm 
thức không bị khích động. Tuy nhiên giải pháp này chỉ hiệu 
quả ở tầng ý thức. Trên thực tế, bằng cách chuyển sự chú tâm, ta 
đẩy sự tiêu cực đi sâu hơn vào tầng vô thức và ở đó ta vẫn tiếp 
tục tạo thành và gia tăng cũng chính những phiên não đó. Trên 
bể mặt tâm thức là một lớp mỏng an ổn, hài hòa, nhưng sâu vào 
bên trong là một núi lửa đang ngủ yên, đây những tiêu cực bị 
đồn nén và không sớm thì muộn cũng sẽ bùng lên dữ đội. 

Có những vị khác nghiên cứu sự thật về nội tâm đã tìm hiểu 
sâu rộng hơn, và bằng cách chứng nghiệm sự thật về tâm, thân 
ngay trong con người của họ và nhận ra rằng, chuyển sự chú 
tâm chỉ là một cách tránh né vấn đê. Tránh né không phải là giải 
pháp, quý vị phải đối diện với vấn đề. Bất cứ khi nào phiền não 
khởi sinh trong tâm, cứ quan sát nó, đối diện với nó. Ngay khi 
quý vị bắt đầu quan sát một ý niệm bất tịnh, nó sẽ giảm cường 
độ và từ từ biến mất. 

Đây là một giải pháp rất tốt, tránh được cả hai cực đoan: đè 
nén và biểu lộ. Chôn vùi ý niệm tiêu cực trong vô thức sẽ không 
loại trừ được nó, còn để nó biểu lộ thành những hành vi hay lời 
nói bất thiện thì chỉ tạo thêm bất ổn. Nhưng nếu quý vị chỉ quan 
sát thì phiên não sẽ đi qua và quý vị loại trừ được nó. 

Điều này nghe qua rất tuyệt, nhưng liệu có thực tiễn không? 
Thật không dễ đối diện với những bất tịnh của chính mình. Khi 
sân hận nổi lên, nó chế ngự ta nhanh đến nổi ta thậm chí còn 
không kịp nhận ra nó. Và rồi, bị thúc đẩy bởi sân hận, chúng 
ta có những hành động và lời nói gây tổn hại đến chính mình 

179 


Nghệ thuật chết 


và người khác. Sau đó, khi cơn giận đã trôi qua, chúng ta khóc 
lóc, hối hận, câu xin sự tha thứ từ người này người nọ, hoặc từ 
Thượng đế: “Ôi, con đã phạm lỗi, xin tha thứ cho con.“ Nhưng 
rồi lần tới, khi gặp một tình huống tương tự, ta lại phản ứng theo 
cách y hệt như thế. Cứ hối lỗi mãi như vậy cũng chẳng ích øì. 


Khó khăn nằm ở chỗ ta không nhận biết được khi ý niệm 
tiêu cực vừa sinh khởi. Nó khởi lên từ sâu trong vô thức và khi 
lên đến tầng nhận thức thì nó đã quá mạnh, đủ để chế ngự 
chúng ta, và ta không thể quan sát nó được. 

Rồi ví như tôi thuê một thư ký riêng chỉ để mỗi khi sân hận 
khởi sinh thì người ấy sẽ nói với tôi: “Xem kìa, sân hận đã bắt 
đầu.” Vì không thể biết được khi nào sân hận sẽ khởi sinh, nên 
tôi phải thuê ba người thư ký riêng cho ba phiên làm việc trong 
suốt hai mươi bốn giờ. Cứ cho là tôi đủ tiên chi trả để làm như 
vậy và khi sân hận khởi sinh, lập tức một người thư ký sẽ báo 
cho tôi: “Ô xem kìa, sân hận đã bắt đâu.” Việc đầu tiên tôi làm 
là sẽ mắng anh ta: “Đỏ ngốc, anh nghĩ anh được trả tiên để dạy 
khôn tôi sao?“ Tôi đã bị sự sân hận khống chế nhiêu đến nỗi lời 
khuyên tốt đẹp cũng chẳng giúp được gì. 

Và ví như tôi giữ được sự khôn ngoan để không la mắng 
người thư ký. Thay vì vậy, tôi nói: “Cám ơn nhiêu. Bây giờ tôi 
phải ngôi xuống để quan sát cơn giận của tôi.” Nhưng điều này 
có khả thi chăng? Ngay khi tôi nhắm mắt lại và cố quan sát cơn 
giận, đối tượng đã gây ra cơn giận lập tức hiện ra trong đầu - đó 
là người hoặc sự việc đã gây ra cơn giận. Và rồi tôi không quan 
sát chính bản thân cơn giận mà chỉ quan sát những tác nhân bên 
ngoài đã khơi dậy cảm xúc giận dữ đó. Điêu này chỉ làm tăng 
thêm cơn giận, và do đó không phải là giải pháp. Rất khó quan 
sát bất kỳ ý niệm tiêu cực hoặc cảm xúc trừu tượng nào tách biệt 
hẳn với đối tượng bên ngoài đã gây ra chúng. 


Tuy nhiên, một bậc giác ngộ chân lý tối thượng - đức Phật - 
đã tìm ra được giải pháp thiết thực. Ngài khám phá rằng bất cứ 
khi nào một phiên não bất kỳ khởi sinh trong tâm thì đêu có hai 


180 


Nghệ thuật sống: Thiền Vipassana 


việc cùng lúc xảy ra nơi thân. Thứ nhất là cơ thể mất đi nhịp thở 
bình thường. Chúng ta bắt đầu thở nặng nẻ hơn khi phiên não 
khởi sinh trong tâm. Điều này rất đễ quan sát. Ở mức độ tỉnh tế 
hơn, một phản ứng sinh hóa bắt đầu xảy ra trong cơ thể, tạo ra 
một cảm xúc nào đó. Mỗi một phiền não đều sẽ tạo ra một cảm 
xúc nào đó trong cơ thể. 


Điều này cho ta một giải pháp thực tiễn. Một người bình 
thường không thể quan sát những phiền não trừu tượng trong 
tâm thức như sự sợ hãi, sân hận, si mê. Nhưng với sự hướng 
dẫn và tập luyện đúng cách thì rất dễ quan sát sự hô hấp và 
cảm giác trong cơ thể. Cả hai đều liên quan trực tiếp đến những 
phiên não trong tâm. 


Hơi thở và cảm giác có ích cho ta theo hai cách. Thứ nhất, 
nó giống như những người thư ký riêng. Ngay khi phiên não 
nổi lên trong tâm, hơi thở sẽ mất bình thường. Nó sẽ báo động: 
“Xem kìa, có gì đó không ổn.“ Và vì chúng ta không thể la 
mắng hơi thở, chúng ta phải chấp nhận sự cảnh báo. Tương tự, 
các cảm giác sẽ cho ta biết khi có gì đó không ổn. Rôi khi đã 
được cảnh báo, ta có thể bắt đầu quan sát sự hô hấp, bắt đầu 
quan sát cảm giác, và rất nhanh chóng ta sẽ thấy là phiền não 
đó đã mất đi. 

Hiện tượng tâm và thân này giống như hai mặt của một 
đồng xu. Một mặt là ý nghĩ và cảm xúc hiện ra trong tâm, mặt 
kia là hơi thở và cảm giác trên thân. Bất cứ ý tưởng, xúc động 
nào, bất cứ phiền não nào nảy sinh trong tâm đều biểu hiện 
bằng hơi thở và cảm giác ngay lúc đó. Do vậy, bằng cách quan 
sát sự hô hấp hoặc cảm giác, chúng ta thực sự quan sát được 
phiên não trong tâm. Thay vì tránh né vấn đẻ, chúng ta phải 
nhìn thẳng vào thực tại đúng thật như đang hiện hữu. Kết quả 
ta thấy rằng, phiên não mất đi sức mạnh, chúng không còn trấn 
áp được ta như trong quá khứ. Nếu ta kiên trì, chúng sẽ hoàn 
toàn biến mất và ta bắt đầu được sống an lạc, một cuộc sống 
ngày càng ít phiên não. 


181 


Nghệ thuật chết 


Bằng cách này, phương pháp tự quan sát cho chúng ta thấy 
được thực tại ở hai phương diện: nội tâm và ngoại cảnh. Trước 
đây, chúng ta chỉ nhìn bên ngoài mà quên đi sự thật bên trong. 
Chúng ta luôn luôn tìm kiếm bên ngoài về nguyên nhân của 
những bất hạnh. Chúng ta luôn luôn đổ lỗi và cố thay đổi thực 
tại bên ngoài. Vô minh về thực tại bên trong, chúng ta không 
bao giờ hiểu rằng nguôn gốc của sự đau khổ nằm trong ta, nằm 
ngay trong những phản ứng mù quáng đối với những cảm giác 
đễ chịu hoặc khó chịu. 

Bây giờ, với sự tập luyện, chúng ta có thể thấy được mặt kia 
của đồng tiền. Chúng ta có thể ý thức về hơi thở của mình, cũng 
như những gì đang xảy ra trong người. Dù là hơi thở hay cảm 
giác, chúng ta chỉ quan sát chúng mà không đánh mất sự bình 
tâm. Chúng ta ngừng phản ứng, ngừng gia tăng sự đau khổ của 
mình. Trái lại, chúng ta để cho phiên não biểu lộ rồi mất đi. 

Càng thực tập phương pháp này, những phiên não ngày 
càng tan biến nhanh chóng hơn. Dân dân tâm ta không còn 
những bất tịnh và trở nên trong sạch. Một tâm thanh tịnh lúc 
nào cũng tràn đây tình thương - một tình thương không vị kỷ 
đối với mọi người, đây lòng từ bi trước những đau khổ và thất 
bại của người khác, vui mừng vì sự thành công và an lạc của 
người khác, và luôn bình tâm trong mọi hoàn cảnh. 


Khi đạt được trình độ này, mọi thói quen trong đời ta đều 
thay đổi. Ta không thể có những lời nói hoặc hành động phá rối 
sự an lạc và hạnh phúc của người khác. Trái lại, một tâm quân 
bình không những chỉ trở nên an lạc mà bầu không khí chung 
quanh cũng tràn ngập sự an lạc và hài hòa. Điều này sẽ bắt đâu 
ảnh hưởng đến người khác và cũng giúp ích cho họ. 

Bằng cách giữ được sự bình tâm trước mọi cảm xúc trong 
người, ta cũng tìm được cách tự tách biệt ra khỏi những gì 
gặp phải bên ngoài. Tuy nhiên, sự tách biệt không dính mắc 
này không phải là sự tránh né hoặc thờ ơ với những khó khăn 
của cuộc đời. Những người thực tập thiên Vipassana đều đặn 
thường trở nên nhạy cảm hơn đối với những khổ đau của người 


182 


Nghệ thuật sống: Thiền Vipassana 


khác và làm hết khả năng của mình để xoa dịu những khổ đau 
này, không phải với một tâm bất an, mà với một tâm đây tình 
thương, từ bi và sự bình tâm. Họ biết cách để có sự vô tư thánh 
thiện, học được cách tham gia hết lòng, nhiệt thành trong việc 
giúp đỡ người khác, đồng thời duy trì được sự bình tâm. Bằng 
cách này, họ giữ được sự an lạc và hạnh phúc trong lúc làm việc 
vì sự an lạc và hạnh phúc của người khác. 


Đây là những gì Đức Phật đã giảng dạy: Một nghệ thuật 
sống. Ngài không thành lập một tôn giáo hay chủ thuyết nào 
cả. Ngài không bao giờ chỉ dẫn cho những người đến với Ngài 
thực hành nghi thức hay nghi lễ, những hình thức sáo rỗng nào. 
Trái lại, Ngài chỉ dạy cho họ quan sát thế giới tự nhiên như nó 
thật sự hiện hữu bằng cách quan sát thực tại nội tâm. Vì vô 
minh nên chúng ta luôn hành xử theo cách có hại cho mình và 
cho người. Nhưng khi đã có trí tuệ - trí tuệ do sự quan sát thực 
tại đúng như thật - thói quen phản ứng này mất đi. Khi chúng 
ta ngừng phản ứng mù quáng, chúng ta có khả năng hành xử 
một cách vô tư với sự bình tâm, một tâm thấy và hiểu được chân 
lý. Cách hành xử như vậy chỉ có thể mang tính tích cực, đây 
sáng tạo, có lợi cho mình và cho người. 


Như vậy, điều cân thiết là phải “tự biết mình” — đây là lời 
khuyên của mọi bậc thánh nhân. Chúng ta phải hiểu chính 
mình, không phải chỉ bằng sách vở, bằng lý thuyết, không 
phải chỉ bằng cảm xúc, hoặc đức tin, chỉ chấp nhận một cách 
mù quáng những gì ta nghe và học được. Sự hiểu biết như vậy 
không đủ. Tốt hơn hết, chúng ta phải hiểu được thực tại bằng 
thể nghiệm. Chúng ta phải chứng nghiệm trực tiếp về thực tại 
của hiện tượng thân và tâm này. Chỉ riêng điều này mới giúp 
chúng ta thoát khỏi đau khổ. 

Kinh nghiệm trực tiếp thực tại bên trong, phương pháp tự 
quan sát này, được gọi là thiên Vipassana. Theo ngôn ngữ Ấn 
Độ vào thời Đức Phật, passana có nghĩa là thấy một cách bình 
thường với con mắt mở rộng. Nhưng Vipassana là quan sát sự 
việc đúng như thật chứ không phải có vẻ như thật. Sự thật hiển 


185 


Nghệ thuật chết 


lộ ra bên ngoài cần phải được xuyên thấu cho tới khi ta thấy 
được sự thật rốt ráo của toàn thể cấu trúc tâm lý - vật lý này. Khi 
đã chứng nghiệm được sự thật này, chúng ta sẽ biết cách ngừng 
phản ứng mù quáng, ngừng tạo ra phiền não mới và những 
phiên não cũ sẽ từ từ mất đi một cách tự nhiên. Chúng ta sẽ hết 
khổ và hưởng được hạnh phúc thật sự. 


Trong một khóa thiên, sự tu tập gồm có ba phân. Đầu tiên ta 
phải tránh những hành động bằng lời nói hoặc việc làm có hại 
cho sự an lạc và hài hòa của người khác. Ta không thể tu tập để 
giải thoát khỏi những bất tịnh khi có những hành động và lời 
nói làm gia tăng những bất tịnh này. Do đó, giới luật là điều rất 
quan trọng trong bước đầu tu tập. Ta thực hành không giết hại, 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng 
những chất gây nghiện. Bằng cách tránh những hành động này, 
ta làm cho tâm tĩnh lặng đủ để tiến xa hơn. 


Phân kế tiếp là tu tập làm chủ tâm vọng động bằng cách 
chú tâm vào một đối tượng: đó là hơi thở. Ta cố gắng giữ được 
chú tâm vào sự hô hấp càng lâu càng tốt. Đây không phải là 
sự tập luyện vẻ hơi thở, ta không điều khiển hơi thở. Trái lại ta 
quan sát sự hô hấp bình thường, lúc ra, lúc vào. Bằng cách này, 
ta làm cho tâm được tĩnh lặng hơn nữa, để nó không bị những 
phiền não chi phối. Cùng một lúc ta định được tâm, làm cho 
tâm nhạy bén và sâu sắc để có thể đưa đến tuệ giác. 


Hai phần đầu này, sống có đạo đức và làm chủ được tâm, rất 
cân thiết và ích lợi, nhưng chúng chỉ đưa đến sự đè nén những 
phiền não nếu chúng ta không tập phần thứ ba, đó là thanh lọc 
hết những phiên não trong tâm bằng cách phát triển tuệ giác 
trong chính bản thân mình. Đây là Vipassana: chứng nghiệm sự 
thật về bản thân bằng cách quan sát bên trong ta một cách vô 
tư và có hệ thống những hiện tượng thay đối không ngừng của 
thân và tâm thể hiện qua cảm giác. Đây là đỉnh cao của những 
lời dạy của Đức Phật: tự thanh lọc tâm bằng cách tự quan sát. 

Mọi người ai cũng có thể tu tập được. Mọi người đều phải 
đương đâu với khổ đau. Đây là bệnh chung của con người và 


184 


Nghệ thuật sống: Thiền Vipassana 


cân phải có thuốc chữa chung, không cho riêng ai. Khi ta đau 
khổ vì sân hận, nó không phải là sự sân hận của Phật giáo, hoặc 
sự sân hận của Ấn Độ giáo, hoặc sự sân hận của Thiên Chúa 
giáo. Sân hận là sân hận. Khi ta bất an vì giận dữ thì sự bất 
an này không chỉ dành riêng cho người theo Thiên Chúa giáo, 
hoặc Do Thái giáo hoặc Hôi giáo. Bệnh này là bệnh chung của 
nhân loại. Thuốc chữa phải chữa được cho mọi người. 

Vipassana là một phương thuốc như thế. Không ai phản đối 
lối sống tôn trọng sự an lạc và hài hòa của người khác. Không 
ai phản đối việc làm chủ được tâm. Không ai phản đối sự phát 
triển tuệ giác nơi chính bản thân mình để có thể giải thoát tâm 
khỏi những phiên não. Vipassana là con đường chung cho mọi 
người. 

Quan sát thực tại đúng thật như bản chất của nó bằng cách 
quan sát sự thật bên trong - đây là biết mình trực tiếp và bằng 
chứng nghiệm. Càng thực tập ta càng thoát khỏi sự đau khổ 
vì những bất tịnh trong tâm. Từ sự thật thô thiển, biểu lộ bên 
ngoài, ta xuyên thấu tới sự thật tối hậu về thân và tâm. Khi 
vượt qua được giai đoạn này, ta chứng nghiệm được một sự thật 
vượt ra ngoài thân và tâm, vượt thời gian và không gian, vượt 
ra ngoài phạm vi tương đối: chân lý về sự giải thoát hoàn toàn 
khỏi mọi phiền não, mọi bất tịnh, mọi khổ đau. Bất cứ danh từ 
nào ta gán cho sự thật tối hậu này đều không hê liên quan đến 
nó. Nhưng nó là mục tiêu cuối cùng của hết thảy mọi người. 

Nguyện cho quý vị chứng nghiệm được sự thật tối hậu này. 
Nguyện cho mọi người thoát khỏi khổ đau. Nguyện cho mọi 
người hưởng được an lạc thật sự, hài hòa thật sự, hạnh phúc 
thật sự. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. 
—S.N. Goenka 


185 


186 


Thực hành nuôi dưỡng tầm từ 
(mettä bhãvanä) trong thiên Vipassana 


Bài uiết nàu được trình bàu trong Hội thảo 0ê thiền Vipassana 
tại Dhamma Giri, Ân Độ, uào tháng 12 năm 1966. 


\ , lệc thực hành nuôi dưỡng tâm từ (meffã bhãvan3đ) là 
một pháp bổ trợ quan trọng cho phương pháp thiền 

Vipassana - thực ra, đây là một hệ quả tất yếu. Trong việc nuôi 
dưỡng tâm từ, thiển sinh phát tỏa tâm từ và ý nguyện tốt đẹp 
hướng đến tất cả chúng sinh, với chủ ý đưa vào bâu không khí 
quanh mình sự an tĩnh, những rung động tích cực của sự tinh 
khiết và lòng thương yêu bi mẫn. Đức Phật hướng dẫn các đệ tử 
của ngài phát triển tâm từ để đưa đến một cuộc sống bình an và 
hòa hợp nhiêu hơn, cũng như giúp cho những người khác đạt 
được như vậy. Thiển sinh Vipassana được khuyến khích thực 
hành theo hướng dẫn đó, bởi vì tâm từ (me) là cách để chia 
sẻ với người khác sự bình an và hòa hợp mà ta phát triển được. 

Luận giải Kinh điển nói: Mjj/afi simiyhatirti metía. (Điều tạo 
nên khuynh hướng thân thiện chính là tâm từ.) Đó là một ước 
nguyện chân thành, không chút dấu vết của ác ý, cầu mong 
sự tốt đẹp và hạnh phúc cho tất cả mọi chúng sinh. Và cũng 
nói: 4dosorfi metiã (Không có oán ghét, đó là tâm từ.) Đặc điểm 
chính của tâm từ là một thái độ vị tha sẵn lòng giúp đỡ. Điều 
này dẫn đến sự thể nhập tự thân với muôn loài chúng sinh — 
nhận thức được quan hệ thân thiết giữa mọi sự sống. 

Nhận hiểu khái niệm này chỉ trên bình diện tri thức thì khá 
đễ dàng, nhưng sẽ khó khăn hơn nhiều để phát triển được thái 
độ sống như vậy trong chính tự thân mỗi người. Để làm được 
điều này, cân có sự tu tập rèn luyện, và chúng ta có pháp tu 
nuôi dưỡng tâm từ (meffä-bhavana) hay thiền tâm từ, một sự 


187 


Nghệ thuật chết 


vun bồi có hệ thống ý nguyện tốt lành hướng về người khác. 
Để thực sự có hiệu quả, thiền tâm từ nhất thiết phải được thực 
hành song song với thiên Vipassana. Khi những điều tiêu cực 
như sự oán ghét vẫn còn ngự trị trong tâm ý thì thật vô ích khi 
cố hình thành những ý nguyện tốt đẹp, và việc làm như vậy hẳn 
cũng chỉ là một nghi thức trống rỗng không có ý nghĩa nội tại. 
Nhưng khi những điều tiêu cực được thanh lọc qua sự tu tập 
thiên Vipassana thì những ý nguyện tốt đẹp sẽ tự nhiên tràn 
ngập trong tâm. Được thoát ra từ ngục tù tự giam hãm của lòng 
vị kỷ, chúng ta bắt đầu biết tự mình quan tâm đến hạnh phúc 
của người khác. 

Vì lý do này, pháp tu thiên tâm từ (mefã-bhavan3) chỉ được 
giới thiệu vào cuối khóa thiên Vipassana, sau khi các thiển sinh 
đã trải qua tiến trình thanh lọc. Vào một thời điểm như thế, thiên 
sinh thường cảm thấy nguyện ước sâu sắc cho hạnh phúc của 
người khác, giúp cho sự thực hành tâm từ của họ thực sự có hiệu 
quả. Cho dù trong khóa tu chỉ có một ít thời gian hạn chế được 
dành cho thực hành thiền tâm từ, nhưng đây có thể được xem 
như thành quả sau cùng của việc thực hành thiên Vipassana. 


Niết-bàn (M¡/bbãna) chỉ có thể được chứng nghiệm bởi những 
ai có đây từ tâm và lòng bi mẫn với tất cả chúng sinh. Chỉ đơn 
thuần nguyện ước không thôi thì chưa đủ: chúng ta nhất thiết 
phải thanh lọc tâm mình để đạt đến từ tâm và lòng bi mẫn 
như thế. Và chúng ta làm điều này qua việc thực hành thiển 
Vipassana. Do vậy, phương pháp này được nhấn mạnh trong 
suốt khóa tu. 


Khi thực hành, chúng ta bắt đầu nhận biết được thực tại ẩn 
tàng của thế giới này, bao gồm cả tự thân chúng ta, chính là [một 
tiến trình của] sự sinh khởi và diệt mất trong từng khoảnh khắc. 
Chúng ta nhận ra rằng tiến trình thay đổi này tiếp diễn vượt 
ngoài sự kiểm soát của chúng ta và bất chấp những mong muốn 
của ta. Dân dân ta hiểu được rằng bất kỳ sự bám víu nào vào 
những thứ phù du giả tạm đêu tạo ra đau khổ cho ta. Chúng ta 
học được cách không bám víu và luôn giữ tâm quân bình trước 


188 


Thực hành nuôi dưỡng tâm từ 


bất kỳ hiện tượng thoáng qua nào. Và chúng ta bắt đầu trải 
nghiệm được những gì là hạnh phúc chân thật: không phải sự 
thỏa mãn những khao khát hay ngăn chặn được sự sợ hãi, mà 
đúng hơn là giải thoát ra khỏi vòng xoáy của những khao khát 
và sợ hãi. Khi sự an định nội tâm phát triển, chúng ta sẽ thấy 
một cách rõ ràng vì sao người khác vướng mắc vào khổ đau, và 
tự nhiên một ước nguyện khởi sinh: “Nguyện cho chúng sinh 
tìm được những gì tôi đã tìm được: phương pháp thoát khỏi 
khổ đau, con đường đi đến an bình.” Đây là ý nguyện thích hợp 
cho việc thực hành nuôi dưỡng tâm từ (mefã-bhãvanđ). 


Tâm từ không phải sự cầu nguyện [thụ động], cũng không 
phải hy vọng một nguồn lực trợ giúp từ bên ngoài. Ngược lại, 
đó là một tiến trình năng động tạo ra bầu không khí hỗ trợ mà 
trong đó những người khác có thể có thể hành động để tự giúp 
chính họ. Tâm từ có thể hướng đến một người cụ thể hay cũng 
có thể phóng tỏa đến khắp mọi nơi. Nhận thức rằng tâm từ 
không được tạo ra bởi chúng ta giúp cho sự lan tỏa của nó thực 
sự là vô ngã. 


Để sinh khởi được tâm từ, tâm thức phải an định, quân bình 
và không còn những điều tiêu cực. Đây là loại tâm thức được 
phát triển trong thực hành thiền Vipassana. Một thiền giả nhận 
biết qua kinh nghiệm rằng giận dữ, oán ghét hay ác ý sẽ hủy 
hoại sự bình an như thế nào cũng như vô hiệu hóa mọi nỗ lực 
giúp đỡ người khác. Chỉ khi tâm ghét bỏ được loại trừ và sự 
bình tâm được phát triển thì chúng ta mới có thể hạnh phúc 
và mong ước hạnh phúc cho người khác. Lời nguyện “Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc” chỉ có năng lực lớn lao 
khi được phát ra từ một tâm thanh tịnh. Dựa trên sự thanh tịnh 
này, lời nguyện ấy chắc chắn sẽ có hiệu quả trong việc mang lại 
hạnh phúc cho người khác. 

Vì thế, chúng ta nhất thiết phải tự xét mình trước khi thực 
hành thiên tâm từ, để xem liệu ta có thực sự có khả năng phóng 
tỏa tâm từ hay không. Nếu ta tìm thấy dù chỉ mảy may sự căm 
ghét, oán hận trong tâm mình, ta nên tạm dừng lại vào lúc đó. 


189 


Nghệ thuật chết 


Nếu không, ta có thể sẽ lan tỏa những tiêu cực ấy, gây hại cho 
người khác. Tuy nhiên, nếu thân tâm ta tràn đây sự an tĩnh và 
một niêm phúc lạc thì điều tự nhiên và thích hợp là chia sẻ hạnh 
phúc đó với người khác: “Nguyện cho quý vị được hạnh phúc. 
Nguyên cho quý vị giải thoát khỏi mọi phiền não gây ra khổ 
đau. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được an lành.” 


Khuynh hướng yêu thương này cho phép chúng ta hành xử 
khéo léo hơn trong sự thăng trằm của cuộc đời. Chẳng hạn, khi 
ta gặp một người hành động với ác ý hãm hại người khác, phản 
ứng thông thường - với sự sợ hãi và căm ghét — là chỉ vì chính 
mình, sẽ không có tác động gì cải thiện tình huống, trong thực 
tế còn làm tăng thêm sự tiêu cực. Hẳn sẽ hữu ích hơn nhiều nếu 
ta duy trì được sự an định và bình tâm, với thiện chí tốt đẹp, 
nhất là đối với người đang hành động sai trái. Điều này không 
thể chỉ thuần túy là một quan điểm tri thức, một vẻ ngoài cao 
thượng che giấu những tiêu cực chưa giải trừ. Tâm từ chỉ hiệu 
quả khi được tự nhiên tuôn tràn từ một tâm thức đã thanh tịnh. 


Sựan định đạt được trong khi hành thiên Vipassana sẽ tự nhiên 
làm khởi sinh tâm từ, và tâm từ này sẽ tiếp tục tác động một cách 
tích cực đến chúng ta và môi trường quanh ta. Do đó, Vipassana 
cuối cùng có một chức năng kép: vừa mang lại hạnh phúc cho ta 
bằng cách thanh lọc tâm, vừa giúp ta nuôi dưỡng hạnh phúc của 
người khác qua việc chuẩn bị sẵn sàng để ta thực hành tâm từ. Xét 
cho cùng, mục đích của việc tự giải thoát mình khỏi những tiêu 
cực và chấp ngã là gì nếu không phải là chia sẻ những lợi lạc này 
với người khác? Trong một khóa ẩn tu, chúng ta tạm thời tách biệt 
bản thân mình với thế giới là để rôi sẽ quay trở lại và chia sẻ với 
người khác những øì ta đạt được trong khi ẩn tu. Hai khía cạnh 
này của sự thực hành Vipassana là không thể tách rời. 


Trong thời đại ngày nay, khi bệnh khổ tràn lan, giàu nghèo 
phân cách, bạo loạn bất an, nhu cầu nuôi dưỡng tâm từ trở nên 
cân thiết hơn bao giờ hết. Nếu bình an và hòa hợp có thể ngự 
trị trên khắp thế giới này thì trước hết những phẩm tính ấy phải 
được thiết lập ngay từ trong tâm thức của hết thảy mọi người. 


190 


Lời cảm tạ 


H âu hết những bài viết trong tuyển tập này mang 
tên ngài 5. N. Goenka. Ban biên tập xin bày tỏ lòng 
biết ơn đối với ngài Goenka và Viện nghiên cứu Vipassana 
(Vipassana Research Institute) ở Igatpuri, Ấn Độ về việc đã cho 
phép sử dụng những tài liệu này. 

Các bài viết trích từ Bản tin Vipassana (Vipassana Newsletter) 
gồm có: 

- Sự ra đi trons Chánh pháp của 1ne tôi (S. N. Goenka), 

- Hiện hữu như thật — đã và đang (Graham Gambie), 

- Một cái chết mẫu rực (S. NÑ. Goenka), 

- Nghiệp — Sự thừa kế đích thực (S. N. Goenka), 

- Sống 0à chết trons Chánh pháp (6S. \N. Goenka), 

- Bình tâm đối trặt bệnh nan (Mr. S. Adaviappa), 

- Hãy tu tập để tự cứu mình (S. Ñ. Goenka) 

- Bảy mươi năm đã qua (S. NÑ. Goenka). 

Các tài liệu khác của Viện nghiên cứu Vipassana gồm có: 

- Về pháp thiên Vipassana, 

- Nghệ thuật sống: Thiền Vipassana, 

- Thực hành nuôi dưỡng tâm từ trong thiên Vipassana 

- Bảng thuật ngữ cuối sách 

- Một số các bản dịch từ kinh văn và nhiều trích dẫn khác 

nhau của 5. N. Goenka và 5ayagyi U Ba Khin. 


191 


Nghệ thuật chết 


Tất cả các thi kệ Hindi (doha) được trích từ thi tập Hãy đến 
đâu, nhân loại thế gian này (Come People of the World) của S. N. 
Goenka. 


Các phân Hởi Đáp uới Thâu Goenkaji (L II oà II) được trích từ 
nhiều nguôn khác nhau, bao gôm từ các Bản tin Vipassana và 
những cuộc tham vấn riêng. 


Bài Sự ra đi của Graham của tác giả Anne Doneman trước 
đây được in trong sách Realizine Chanse của lan Hetherington, 
ấn bản của Vipassana Research Publications. 


Bài Điểu gì xảy ra lúc chết của S. NÑ. Goenka ban đầu được 
¡n trong tạp chí Sayas/¡ LI Ba Khin Journal của Viện nghiên cứu 
Vipassana. 


Bài Nguyên lý duyên khởi được trích từ sách Tóm lược các bài 
giảng (The Discourse Summaries), phần bài giảng ngày thứ 5, 
ấn bản của Viện nghiên cứu Vipassana. 


Các trích dẫn của ngài Venerable Webu Sayadauu được trích từ 
sách Cơn đường đưa đến an tĩnh tuyệt đối (The Way to Ultimate 
Calm), do Roger Bischoff chuyển dịch, ấn bản của Buddhist 
Publication Society, 2001. 

Các dữ liệu để viết bài Chỉ khoảnh khắc hiện tại và Đối điện cái 
chết được lấy từ những cuộc phỏng vấn riêng với Susan Babbitt 
và Terrell, Diane Jones. Một phân của bài Chỉ khoảnh khắc hiện 
tại cũng đã được xuất bản với tên là Hòa 0ào 0ñ khúc 0ñ trụ (Join 
the Cosmic Dance), ấn bản của Thee Hellbox Press. 

Cuộc phỏng vấn với Rodney Bernier để viết thành bài 
Một cái chết hoan hỷ (Smiling AlI the Way to Death) là do Evie 
Chauncey cung cấp. 


Bài Dòng nước mắt (The Flood of Tears) do C. A. F. Rhys 
Davids dịch sang Anh ngữ, được trích từ sách The Book of Kimmdred 
Sainss, Phân II, ấn bản của Pali Text Society. 


192 


Lời cảm tạ 


Lá thư của John Wolford trong bài Mãi mãi trí ân (The 
Undying Gratitude) được mẹ của John, bà Laurie Campbell 
cung cấp. Xin cảm ơn Laurie và Gabriela lonita đã cho phép sử 
dụng những lá thư riêng của họ gửi đến ngài Goenkaji. 


Bài kệ của Atnbapal được Amadeo Solé-Leris dịch sang Anh 
ngữ, trích từ sách Cuộc đời, công hạnh 0à đi sản của các 0ị đại 
đệ tử Phật (Great Disciples of the Buddha: Their Lives, Their 
Works, Their Legacy) của Nyanaponika Thera và Helmuth 
Hecker, Buddhist Publication Society giữ bản quyền (2003), 
được tái bản với sự cho phép của The Permissions Company, 
Inc., thay mặt cho nhà xuất bản Wisdom Publications (www. 
wisdompubs.org). 


Các bài kệ số 41, 128, 165, 288 và 289 trong kinh Pháp Cú 
(Dhammapada),bản dịch Anh ngữ của Harischandra Kaviratna, 
được sử dụng với sự cho phép của Theosophical Dniversity 
Press, Pasadena, California. 

Kinh Pathama-akasa (thuộc Trung Bộ Kinh) được trích từ tạp 
chí Vipassana Journal, ấn bản của Viện nghiên cứu Vipassana. 

[Các trích dẫn từ] Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikãya 
LL, 10) do Ven. S. Dhammika dịch sang Anh ngữ, được trích từ 
sách Gemstones of the Good Dhamma, ấn bản của Buddhist 
Publication Society. 

Các kệ tụng khác trong Tam tạng Kinh điển (Tipitaka) được 
trích dẫn ở đây, rất tiếc là chúng tôi không biết rõ nguồn. Ban 
biên tập chân thành cáo lỗi với các dịch giả nào có bản dịch 
được sử dụng mà không nêu tên. 

Irek Sroka đã thiết kế bìa trước của bản sách Anh ngữ và 
Julie Schaeffer thiết kế bìa sau. 

Về các bức hình: 


- Hình của Graham Gambie, được Anne Donemon cho phép 
sử dụng. 


195 


Nghệ thuật chết 


- Hình của Rodney Bernier, do Patrick McKay bấm máy. 
- Hình của Ratilal Mehta, được Himanshu Mehta cho phép 
sử dụng. 
Công việc biên tập rà soát được thực hiện bởi Luke Matthews, 
Ben Baroncini, Michael Solomon, Peter Greene, William Hart, 
Frank Tedesco, Julie Schaeffer và một số người khác. 


Hình ảnh được Eric M. Madigan chỉnh sửa. 
Cuối cùng, xin cảm tạ Bill, phu quân của tôi, về trí tuệ của 


anh và sự kiên nhẫn không giới hạn khi trợ giúp tôi trong suốt 
mọi công đoạn chuẩn bị bản thảo tuyển tập này. 


194 


Bảng chú giải thuật ngữ 


Trons bảng này là các thuật ngữ tiếng Pali (uà một số tiếng 
Hindi, Miến Điện) đã sử dụng trong sách. 


ãänäpäna — Thở, hô hấp; hít vào, thở ra. Thuật ngữ này thường được 
dùng như dạng viết tắt của anäpäna-sati: niệm hơi thở, sự tỉnh giác 
nhận biết uê hơi thở. 

anattä — Không có tự ngã, vô ngã, không có tự tánh tự tồn tại, không 
có thực chất. Đây là một trong ba đặc tính cơ bản của các pháp, hai 
đặc tính khác là vô thường (amicca) và khổ (dukkha). 

anicca — Vô thường. Một trong ba đặc tính cơ bản của các pháp, hai 
đặc tính khác là vô ngã (anafã) và khổ (dukkha). 

arahant — A-la-hán, bậc giác ngộ; người đã dứt trừ hoàn toàn các lậu 
hoặc. 

bhãva — Hữu, sinh thành, trở thành; sự tương tục của sự sống Và cái 
chết. 

bhãvanäã — Sự phát triển tinh thần; thiền. Hai nhánh của thiền là chỉ, 
sự phát triển tính an định (Samatha-bhävan3), tập trung tâm trí, 
định (samädhi); và quán, sự phát triển tuệ giác nội quán (vipassanã- 
bhãvan3), trí tuệ (pañña). Sự phát triển định dẫn đến các trạng thái 
thâm nhập sâu của tâm thức (jhãna); sự phát triển tuệ giác nội quán 
dẫn đến sự giải thoát. 

bhãvatu sabba maägalam — Lời cầu chúc tốt lành theo truyền thống, 
hiểu sát nghĩa là: “Mong cho hết thảy chúng sinh đều được tốt 
lành, hạnh phúc. ” 

bhikkhu — Tỳ-kheo, tăng sĩ; thiền giả. 

bhikkhunI — Tỳ-kheo mi, ni cô, mi sư; nữ thiền giả. 

brahma-loka — Phạm thiên, cõi trời, chỉ một trong 20 cảnh giới cao 
nhất của sự hiện hữu. 


195 


Nghệ thuật chết 


Buddha - Giác giả, Đẳng Giác Ngộ; người tìm ra con đường giải 
thoát, thực hành theo đó và đã đạt đên mục đích rôt ráo nhờ vào 
những nồ lực của chính mình. 

dãna — Sự hào phóng, bồ thí; hiến tặng. 

deva — vị trời; chư thiên cõi trời. Cũng gọi là devaputta — thiên tử. 

dhamma — Các pháp, mọi hiện tượng; đối tượng của tâm; tự nhiên; 
luật tự nhiên; nguyên lý giải thoát, chăng hạn như giáo pháp của 
một bậc giác ngộ. (Sanskrit: dharma.) 

doha - (Hindi) Thi kệ, những câu, đoạn có vần điệu. 

dukkha — Khổ đau, bất toại nguyện; một trong ba đặc tính cơ bản 
của các pháp, hai đặc tính khác là vô ngã (anatt3A) và vô thường 
(anicca). 

gãthäã — Thi kệ. 

Gotama — Cồ-đàm; họ, danh xưng gia tộc của đức Phật Thích-ca 
Mâu-nI có thật trong lịch sử. (Sanskrit: Gautama) 

Goenkaji - Ông S. N. Goenka. Hậu tố “-jï” bày tỏ sự quý mến và tôn 
kính. 

J ainism — Kỳ-na giáo, một tôn giáo Ấn Độ cô xưa, vô thần, chủ trương 
bât hại, nhân mạnh vào các nguyên lý bât bạo động, đạo đức, trí tuệ 
và sự cân thiệt của nô lực tự thân nhăm đạt đên sự giải thoát. 

kãma — Khát vọng, ham muốn, khoái lạc dục vọng. 

kamma — Hành động; một cách cụ thể, danh từ này chỉ một hành vi 
của thân, khâu hoặc ý tạo ra một hệ quả nào đó. (Sanskrit, karma.) 

loka — Vũ trụ; thế giới; cảnh giới của sự hiện hữu. 

maủgala — An vui tốt lành, phúc đức, hạnh phúc. 

maranänusati — Tỉnh giác về cái chết. 

Mataji - (Hindi) Người mẹ. Trong ngữ cảnh của bài viết trong sách, 
từ này được dùng chỉ bà Goenka. 

metfä — Tâm từ; tình yêu thương vị tha, thiện ý. 

mettã bhãvanã — Sự nuôi dưỡng tâm từ một cách có hệ thống thông 
qua thiên tập. 


196 


Bảng chú giải thuật ngữ 


nibbãna — Niết-bàn, tịch diệt; thoát khỏi mọi khổ đau, giải thoát; 
thực tại rốt ráo; sự thoát khỏi mọi điều kiện ràng buộc. (Sanskrit: 
nirvana) 

Päli — Dòng chữ; văn bản. Những văn bản ghi lại lời dạy của Phật, 
do đó cũng là tên gọi loại ngôn ngữ ghi chép các văn bản này. Các 
chứng cứ về mặt lịch sử, ngôn ngữ học và khảo cô học cho thấy 
tiếng Päli là ngôn ngữ được sử dụng ở Bắc Ấn vào thời đức Phật 
hoặc gần với thời điểm này. 

paññã — Bát-nhã, trí tuệ. Phần thứ ba trong ba phạm trù tu tập (giới, 
định, tuệ) theo đó Bát Thánh đạo (4riya afthangika maggøa) được 
thực hành. Có ba loại trí tuệ: su/a-mayä pañña, trí tuệ tiếp nhận từ 
người khác, ví dụ như trí tuệ có được qua việc nghe người khác 
giảng giải (Văn tuệ), cinã-maya pañnña, trí tuệ đạt được qua phân 
tích lý luận (Tư tuệ), và bhãvana-maya pañña, trí tuệ được phát 
triển qua kinh nghiệm trực tiếp của bản thân (Tu tuệ). Chỉ duy nhất 
bhãvanä-mayä paññä, được nuôi đưỡng qua thực hành phát triển 
tuệ giác nội quán (vi2assanä-bhãvan3), mới có thê làm cho tâm 
thức được thanh tịnh hoàn toàn. 

pãramI / päramitä — Ba-la-mật, Ba-la-mật-đa, sự hoàn thiện, đức 
hạnh; những phẩm tính tinh thần tốt đẹp, những phẩm hạnh cao 
quý. 

pAficca-samuppãäda — Duyên sinh, duyên khởi, nhân duyên. Là tiến 
trình sinh khởi từ vô minh, qua đó chúng sinh tạo thành khô đau. 

rũpa — Sắc pháp, vật chất; đối tượng nhìn thấy được. 

sadhu — “Lành thay!” “Thật khéo làm; khéo nói!” Cách nói theo 
truyền thống để biểu đạt sự chấp thuận hay tán thành, thường được 
lặp lại ba lần. 

samädhi — Định, sự tập trung, kiểm soát tâm ý. Phần thứ hai trong 
ba phạm trù tu tập (giới, định, tuệ) theo đó Bát Thánh đạo (4ziza 
a{thangika magga) được thực hành. Khi được tu tập với tự thân nó 
như một phương tiện sẽ dẫn đến việc đạt đến các trạng thái định 
của tâm thức (7/hãn.) nhưng không đạt sự hoàn toàn giải thoát tâm 
thức. 


197 


Nghệ thuật chết 


samsära — Luân hôi, vòng xoay của sự tái sinh; thế giới của sự điều 
kiện hóa; cảnh giới của khổ đau. 

sañkhãra — (Sanskrit: sazskãra) Hành, tâm tác ý; tâm nội kết hay 
tâm mang điều kiện; tâm phản ứng. Một trong bốn uân hay tiến 
trình [thuộc về danh pháp, phân biệt với sắc pháp]. Ba uân khác là 
thức (vinãna), tưởng (saññ4), và thọ (vedanđ). 

saññã — Tưởng, sự nhận biết, tri giác. Một trong bốn uẫn hay tiến 
trình [thuộc về danh pháp, phân biệt với sắc pháp]. Ba uân khác là 
thức (vi8ñãna), hành (sankhara), và thọ (vedana). Tưởng bị điều 
kiện hóa bởi hành của ta trong quá khứ và do đó truyền đạt một 
hình ảnh méo mó sai lệch của thực tại. Trong sự tu tập Vipassana, 
tưởng được chuyền hóa thành tuệ giác, sự hiểu biết thực tại đúng 
thật như nó đang hiện hữu: zziccasaññä (tuệ giác về vô thường), 
dukkha-saññä (tuệ giác về khô), anafä-saññä (tuệ giác về vô ngã), 
asubhasaññä (tuệ giác về bắt tịnh, tính chất giả tạm của vẻ đẹp [thể 
chất]). 

sãsana — Phật pháp, sự giáo hóa của một vị Phật; quãng thời gian mà 
giáo pháp của một vị Phật còn lưu hành ở thế gian. 

sati — Niệm, sự tỉnh giác rõ biết. Anãpãna-sari - niệm hơi thở. Sammnä- 
safi — chánh niệm, một trong Bát Thánh đạo (4riya afthangika 
magøa). 

safipatthãna — Niệm xứ, thiết lập sự tỉnh giác, trong bốn khía cạnh: 

kãyãnupassanã - thân niệm xứ, tỉnh giác về thân thê. 

vedanänupassanä — thọ niệm xứ, tỉnh giác về mọi cảm giác trong 
thân thể. 

cỉttänupassanã — tâm niệm xứ, tỉnh giác về tâm ý. 

dhammãnupassanä - pháp niệm xứ, tỉnh giác về các pháp, các hiện 
tượng. Tất cả bốn khía cạnh này đều bao gồm trong thọ (veđanđ) 
bởi vì cảm giác liên quan trực tiếp đến cả thân vả tâm. 

sayadaw — (Miễn Điện) Nghĩa đen là “bậc thầy tôn kính”, được dùng 
chỉ vị tu viện trưởng hay vị tăng cao cấp trong một tu viện. 

sayagyi — (Miến Điện) Nghĩa đen là “bậc thầy lớn”, được dùng như 
một danh xưng cao quý hay tôn kính. 


198 


Bảng chú giải thuật ngữ 


sila — Giới luật, sự kiêng dè, không làm những hành vi hay lời nói gây 
hại cho chính mình hoặc người khác. Phần thứ nhất trong ba phạm 
trù tu tập (giới, định, tuệ) theo đó Bát Thánh đạo (4riya a£thangika 
magsa) được thực hành. 

sutta — Những lời dạy của đức Phật hay một trong các đại đệ tử của 
ngài. (Sanskrit: su/ra) 

Tipitaka — Nghĩa đen là “ba giỏ chứa” (Sanskrit: /ri¡/ƒ/aka), chỉ toàn 
bộ sưu tập các giáo pháp của đức Phật, bao gồm: Luật tạng (viya- 
pifaka), giới luật trong đời sống xuất gia; Kinh tạng (su#a-pifaka), 
các bải giảng của Phật, giáo pháp; Luận tạng (abhidhamma-pitaka), 
những luận giải có hệ thống về các pháp của chư Tổ. 

U- (Miễn Điện) Ông, danh xưng. 

vedanä — Thọ, cảm thọ; cảm giác của thân thể. Một trong bốn uẫn 
hay tiến trình [thuộc về danh pháp, phân biệt với sắc pháp]. Ba uẫn 
khác là thức (v/7ãna), tưởng (sañña4) và hành (sankhara). Theo 
giáo lý Duyên khởi, tham ái (nha) khởi sinh phụ thuộc vào cảm 
thọ (vedana). Xem thêm về Duyên khởi (paficca-samuppada). Vì 
bao gồm cả hai khía cạnh tinh thần (tâm) và thê chất (thân) nên thọ 
là một đối tượng thuận tiện để quán sát thân tâm. Bằng việc học 
cách quán sát cảm thọ một cách khách quan, ta có thể tránh được 
những phản ứng mới thuộc về tham ái (thèm khát) hay sân hận 
(chán ghét né tránh), và trực tiếp trải nghiệm trong tự thân mình 
thực tại vô thường (zzicca). Kinh nghiệm này là thiết yếu để phát 
triển sự bình tâm („pekkhä), đưa đến giải thoát tâm. 

viññãna — Thức, nhận thức. Một trong bốn uẫn hay tiễn trình [thuộc về 
danh pháp, phân biệt với sắc pháp]. Ba uẫn khác là /zởng (sañña), 
thọ (vedana) và hành (sankhana). 

vipassanã — Tuệ quán, minh sát. Nghĩa đen là “nhìn theo một cách 
đặc biệt”, chỉ sự quay vào quán sát bên trong, nội quán. Tuệ giác 
nội quán làm thanh tịnh tâm ý; cụ thể là tuệ giác nội quán về sự 
vô thường, bắt toại nguyện và không có thực thể của tâm và thân. 
Cũng chỉ cho vi2assanä-bhãvanä — sự phát triển có hệ thống của 
tuệ giác nội quán thông qua việc quán sát những cảm giác trong 
thân thẻ. 


199 


200 


Pragya jäge balavatl, 
anga-anga rama jaya. 
Anu-anu cetana ho uthe, 
cita nirmala ho jaya. 


—Hindi doha, S. N. Goenka 


Nguyện cho trí tuệ khởi sinh, 

Uới sức trạnh suns 1nãn 

Và trải rộng trong suốt cuộc đời người, 
Làm bừng lên stc sống trons từng tế bào, 
Và thanh lọc tâm thức. 


- Thi kệ Hindi, S.N. Goenka 


GIỚI THIỆU VÉ VIPASSANA 


Các khóa thiển Vipassana theo sự giảng dạy 
của Thiển sư §. N. Goenka thuộc truyền thống 
Sayagyi U Ba Khin được tổ chức thường xuyên tại 
nhiều quốc gia trên khắp thế giới. 


Để có thêm thông tin và lịch tổ chức các khóa 
thiển trên toàn cầu cũng như mẫu đơn đăng ký 
tham dự, vui lòng ghé thăm website: 
www.dhamma.org 


VỀ PARIYATTI 


Mục tiêu của Pariyatti là đề phục vụ và tạo điều kiện thuận 
lợi cho người đến với giáo huấn nguyên bản Dhamma của 
Đức Phật bao gồm (pariyattI) và thực hành (patipatti) của 
phương pháp thiền Vipassana. Pariyatti là một tổ chức từ 
thiện phi lợi nhuận ra đời từ năm 2002, và được hỗ trợ bởi 
những cá nhân đã được hưởng lợi và muốn chia sẻ giá trị vô 
biên của giáo huấn Dhamma. Chúng tôi xin mời quý vị tham 
khảo trang web : www.pariyatti.org để biết thêm về các 
chương trình, các dịch vụ, các phương cách định hướng hỗ 
trợ xuất bản và những việc liên quan khác. 


Pariyatti Ân Bản 


Vipassana Research Publications (Tập trung chủ yếu về 
Vipassana đã được dạy bởi Thiên sư S.N.Goenka theo 
truyên thông của Thiên sư Sayagl U Ba Khi ) 

BPS Pariyatti Editions (Sách chọn lọc từ Buddhist 
Publications SocIety, đông xuât bản bởi Pariyatti ở châu Mỹ) 
Pariyatti Digital Editions (sản phẩm audio và video, bao 
gôm cả pháp thoại) 

Pariyatdti Press (sách truyền thống được in lại và bài viết của 
những tác giả đương thời) 


Pariyatti làm cho thế giới phong phú hơn qua việc : 


s Phổ biến rộng rãi những lời dạy của Đức Phật 

s Bồ túc kiến thức cho những người tìm kiếm con đường 
giải thoát 

s Soi sáng con đường này cho người hành thiền 


